Rupert Spira 


biết 


mình đang 


biết 


TINH TÚY CỦA THIÊN 


Minh Tuệ Đỗ Minh 
chuyển ngữ 


2022 


biết 
mình 
đang 
biết 


dịch từ sách 
“BEING AWARE OEF BEING AWARE” 
của Rupert Spira 


MỤC LỤC 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH 7 
VỀ TÁC GIẢ 11 


CÁI BIẾT 1ã 
BẢN CHẤT CỦA CÁI BIẾT 2s 
CÁI BIẾT BỊ BỎ QUÊN 4¡ 
CÁI BIẾT CỞI TRÓI ss 
CON ĐƯỜNG VÔ NỖ LỰC 7i 
CON ĐƯỜNG HƯỚNG VỀ BẢN THỂ ss 
CÁI BIẾT VÔ HẠN và TÂM TRÍ HỮU HẠN s9 


CÁI BIẾT NHƯ ĐẠI DƯƠNG 113 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH 


Chúng tôi có duyên nghe những pháp thoại và đọc 
những bài viết về thiền của Rupert Spira trên mạng 
internet từ năm 2018. Gần đây đọc thêm một số sách 
gọi là “Tinh Túy của Thiền” (The Essence of 
Meditation Series) của tác giả này, trong đó “Being 
Aware of Being Aware” là cuốn mỏng nhất. Do rung 
động được với những thông điệp quý giá mà sách 
muốn lan tỏa nên chúng tôi cố gắng chuyển ngữ để 
giới thiệu tài liệu này với những người hữu duyên. 


Tựa sách nếu dịch sát nhất sẽ là “Nhận Biết (sự) Nhận 
Biết”, hay “Cái Biết Nhận Biết Chính Nó”, nhưng 
chúng tôi chọn “Biết Mình Đang Biết”, hy vọng sẽ vẫn 
giữ nguyên được ý của tác giả, đồng thời độc giả cũng 
sẽ cảm nhận được dễ dàng hơn trên phương diện 
thực hành. 


Ông gọi là “Biết Mình Đang Biết” là Con Đường Trực 
Tiếp (Direct Path) bởi vì đây là “con đường mà qua đó 
tâm trí đi thẳng về nguồn bằng cách nhận ra sự an lạc, 
trong suốt và chói sáng của nó, vốn là tỉnh túy và cũng 
là đỉnh cao nhất của mọi pháp tu. Con đường đó có thể 
thấy được ở ngay trái tim của mọi truyền thống tâm 
linh và tôn giáo”. 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


“Trên Con Đường Trực Tiếp này, Cái Biết cùng lúc vừa 
là điểm khởi đầu, vừa là con đường, vừa là đích đến. 
Tánh Biết đồng thời vừa là chủ thể biết, vừa là tiến 
trình biết, và cũng vừa là đối tượng được biết”. 


AU 


Khi gặp cụm từ “con đường trực tiếp”, chắc chắn ai có 
nghiên cứu và thực hành thiền Vipassana cũng đều 
nhớ đến bài kinh Niệm Xứ nổi tiếng trong kinh tạng 
Pali. Trong lời mở đầu, Phật có nói, “Đây là con đường 
trực tiếp (hay con đường độc nhất) đưa đến sự thanh 
tịnh của chúng sanh.. “, nếu là người có trí tuệ, không 
ai không đồng ý rằng “sự thanh tịnh của chúng sanh” 
mà Đức Phật muốn nói trong lời kinh này chính là Gái 
Biết, vốn “không nương tựa, không chấp trước bất cứ 
vật gì ở trên đời”. 


Nhận ra được Cái Biết Vô Hạn Vô Tướng Vô Vi này là 
chúng ta kết nối được với bản thể thanh tịnh của 
chính mình, hay nói cách khác, biết được mình thực 
sự là ai, mình thực sự là gì. 


Khi hiểu được bản chất chân thực của mình thì ta sẽ 
không còn mơ hồ về những lời kinh vô cùng đơn sơ 
của Phật như “Hãy tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa bất cứ cái gì khác” (Kinh Trường Bộ) 
hay “Nếu biết yêu tự ngã Phải biết bảo vệ mình Người 
trí trong ba canh Phải luôn luôn tỉnh thức” (Pháp Cú 
157) hay “Tự mình y chỉ mình Nào có y chỉ khác Nhờ 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


khéo điều phục mình Được y chỉ khó được” (Pháp Cú 
160). 


Con đường trở về với Cái Biết Bản Thể còn có nhiều 
tên gọi khác nhau: “Tự-An-Trú-Vào-Bản-Thể” (Self- 
Abidance), “Tự-Nghỉ-Ngơi-Trong-Bản-Thể” (Self- 
Resting), “Tự-Xuôi-Về-Bản-Thể” (Self-Surrender), hay 
“Tự-Nhớó-Đến-Bản-Thể” (Self-Remembering), “Tự- 
Trở-Về-Bản-Thể” (Self-Returning) v.v... mà chúng ta 
sẽ gặp ở đây. 


“Biết Mình Đang Biết” không chỉ giúp chúng ta hiểu 
được thiền thực sự là gì, nhận ra được bản thể của 
chính mình. mà còn có những hướng dẫn cụ thể cách 
để “đi thẳng vào” bản thể ấy, với sự diễn giải đơn 
giản, nhẹ nhàng và sinh động của thầy Rupert. 


Chúng tôi hy vọng bản dịch này sẽ mang lại lợi ích cho 
những người đang trên đường đi tìm Sự Thật, nhận ra 
được Chân Lý mình đang tìm kiếm vốn đã có sẵn bên 
trong. 


Minh Tuệ Đỗ Minh 
minhtuedominh@gmail.com 


VỀ TÁC GIẢ 


Rupert Spira sinh năm 1960 tại Anh Quốc. Từ 
thuở thiếu thời Rupert đã có sự quan tâm sâu sắc đến 
bản chất của Thực Tại. Ông trải qua hai mươi năm 
nghiên cứu giáo lý của Ouspensky, Krishnamurti, 
Rumi, Shankaracharya, Ramana Maharshi, 
Nisargadatta và Robert Adams, cho tới khi gặp được 
thầy của ông là Francis Lucille. Francis đã giới thiệu 
với Rupert giáo lý của Jean Klein, Parmenides và 
Krisnamenon, nhưng quan trọng nhất là hướng dẫn 
cho Rupert đi thẳng vào bản chất thật sự của kinh 
nghiệm. 


Ông hiện là một trong những vị thầy tâm linh có 
nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng tâm linh ở phương 
Tây, chuyên giảng về pháp môn bất nhị (non-duality 
teaching), thường xuyên tổ chức những khóa tu tại 


11 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Anh, Châu Âu và Hoa kỳ, cũng như những cuộc hội 
thảo online trên mạng internet. 


Thông điệp quan trọng nhất Rupert thường hay 
nói trong những bài thuyết giảng của mình là: Sự 
khám phá quan trọng nhất trong đời người là hiểu 
rằng bản chất cốt lõi của chúng ta không có chung 
những giới hạn và số phận của thân thể và tâm trí 
này. 


Ông hiện đang sống ở Oxford, Anh Quốc. Độc giả 


quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Rupert Spira qua 
kênh youtube và website www.rupertspira.com. 


12 


Chương Ï 


CÁI BIẾT 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


ất cả những kinh nghiệm khách thể đều 
được nhận biết. Chúng ta nhận biết được 
những kinh nghiệm của mình. 


Không thể nào có một kinh nghiệm mà không có 
sự biết hay nhận biết được. Ý nghĩ hiện thời, một ký 
ức thời thơ ấu, bất cứ tình cảm hay cảm xúc nào đang 
có mặt, cảm giác đau hay đói, tiếng xe cộ, những dòng 
chữ này hay quang cảnh nhìn từ cửa sổ .v.v tất cả đều 
được biết hay kinh nghiệm. 


Như vậy, việc biết hay nhận biết đều có mặt 
trong tất cả những kinh nghiệm. 


(Từ “kinh nghiệm” trong ngữ cảnh này muốn nói 
đến tất cả kinh nghiệm xảy ra bên trong như ý nghĩ, 
hình ảnh, ký ức, cảm xúc, cảm giác cùng với những tri 
giác qua các giác quan về thế giới bên ngoài như cảnh 
vật, âm thanh, mùi vị, cắm giác xúc chạm và hương vị. 
Những kinh nghiệm này muốn nói đến một cách chung 
chung như là “những đối tượng” hay “kinh nghiệm 
khách thể”) 


Dù cho chúng ta bị trầm cảm, cô đơn, buồn bã, 
vui vẻ, an lạc, đang yêu, lo âu, chán chường, ganh tị, 
phấn khích hào hứng hay hạnh phúc ... chúng ta đều 
nhận biết. Dù cho chúng ta đang suy nghĩ, đang ăn, 
đang bước đi, đang lái xe, đang khiêu vũ, đang học, 


15 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


đang mơ hay đang hoang tưởng, chúng ta đều nhận 
biết. 


Bất cứ chúng ta suy nghĩ gì, cảm xúc gì, tri giác 
hay làm gì ... chúng ta đều nhận biết. Chúng ta nhận 
biết bất cứ những gì đang được biết hay đang được 
kinh nghiệm, bất chấp nội dung của hiểu biết hay kinh 
nghiệm ấy là gì. 


Như vậy, việc biết hay nhận biết là một nhân tố 
có mặt không gián đoạn trong tất cả hiểu biết và kinh 
nghiệm. Nó có mặt liên tục xuyên suốt trong cả ba 
trạng thái: thức, mơ và ngủ. Không có một nhân tố 
nào khác của kinh nghiệm tiếp diễn liên tục cả. 


Thực ra thì viêc nhận biết không phải liên tục 
kéo dài trong thời gian - nó lúc nào cũng hiện diện ở 
đó. Tuy nhiên, như là một sự nhượng bộ trước niềm 
tin của tâm trí vào thực tại của thời gian, nên chúng ta 
tạm thời nói rằng việc nhận biết là một nhân tố liên 
tục có mặt trong tất cả mọi kinh nghiệm. 


Tất cả những kinh nghiệm khách thể - ý nghĩ, 
hình ảnh, cảm xúc, cảm giác và tri giác đều xuất hiện 
và biến mất - nhưng kinh nghiệm biết hay nhận biết 
thì chẳng bao giờ xuất hiện hay biến mất cả. 


16 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Nó vẫn có mặt xuyên suốt trong tất cả những 
thay đổi của kinh nghiệm, giống như màn hình vẫn 
luôn luôn có mặt xuyên suốt trong tất cả những bộ 
phim. 


Biết hay nhận biết có mặt đều khắp trong tất cả 
những kinh nghiệm, nhưng không bao giờ bị thay đổi 
bởi bất cứ một kinh nghiệm cụ thể nào. 


Ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác hay tri giác của các 
giác quan thay đổi vô số lần trong cuộc đời của chúng 
ta, nhưng cái biết nhận biết được chúng - kinh 
nghiệm đơn giản của việc biết bao giờ cũng vẫn như 
vậy. 


Tri thức cùng kinh nghiệm luôn luôn thay đổi 
nhưng việc biết hay nhận biết thì không bao giờ đổi 
thay. 

Những gì được biết luôn luôn đổi thay và cái biết 
thì không bao giờ thay đổi. 


**%* 


Mối quan hệ giữa việc biết hay nhận biết đối với 
tri thức và kinh nghiệm cũng giống như sự quan hệ 
giữa một màn hình có khả năng nhận biết đối với một 
bộ phim. Không giống như màn hình theo kiểu cổ 
đang được xem bởi một người đang ngồi trên ghế 


17 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


sofa, màn hình nhận biết của cái biết hay nhận biết 
thuần khiết này đang xem bộ phim của những kinh 
nghiệm đang diễn ra trong nó. 


Việc biết hay nhận biết không phải là không thể 
tiếp cận được, không thể biết được, hay chôn sâu bên 
trong chúng ta. Nó đang chiếu sáng một cách rõ ràng 
ở phần nền hậu cảnh của tất cả những kinh nghiệm, 
có thể nói rằng nó giống như màn hình đang hiển hiện 
rõ ràng ở phần nần hậu cảnh của một bộ phim vậy. 


Tuy nhiên, giống như màn hình thường bị bỏ 
quên, không được để ý tới khi đang xem phim do sự 
quyến rũ của những màn diễn trong phim, cũng vậy, 
việc biết hay nhận biết hay chính cái biết thường vẫn 
không được chú ý đến do chúng ta giới hạn sự tập 
trung chú ý của mình đến những đối tượng của kinh 
nghiệm. 


Việc biết hay nhận biết không lệ thuộc vào điều 
kiện hay phẩm chất riêng biệt nào của những kinh 
nghiệm. Nó chiếu sáng đều lên tất cả những kinh 
nghiệm, bất chấp kinh nghiệm như thế nào, có thể là 
dễ chịu hay khó chịu, có thể tốt hay xấu, có thể đúng 
hay sai, cũng giống như màn hình vẫn rõ ràng xuyên 
suốt khi những bộ phim được chiếu, mặc cho nội 
dung của chúng là gì. 


18 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Việc biết hay nhận biết là một yếu tố kinh 
nghiệm cốt lõi, không bị suy giảm. Nó là nền tảng cho 
mọi kinh nghiệm. Nó chính là nhân tố kinh nghiệm 
không thể bị loại trừ ra khỏi chính nó. 


Việc biết hay nhận biết không bao giờ bị biến 
dạng bởi những kinh nghiệm cả. Nó không bao giờ di 
chuyển hay biến động. Đó là nhân tố ổn định duy nhất 
trong những kinh nghiệm. 


Việc biết hay nhận biết này là yếu chủ đạo trong 
tất cả những tri thức và kinh nghiệm. Nó là cái nền 
hậu cảnh mà trên nó tất cả tri thức và kinh nghiệm 
đang xảy ra. 


Việc biết hay nhận biết là nơi cho tất cả những 
kinh nghiệm xuất hiện trên nó và trong nó. Nó là pháp 
mà với nó tất cả những kinh nghiệm được nhận biết 
và, cuối cùng, nó là cái nền hay thực tại mà từ đó tất 
cả những kinh nghiệm được tạo ra. 

Nó chính là nhân tố biết trong tất cả những kinh 
nghiệm. Nó chính là sự kinh nghiệm trong tất cả 


những kinh nghiệm. 


**%* 


19 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Giống như màn hình không bao giờ xuất hiện 
như là một đối tượng trong bộ phim, mặc dù nó có 
mặt trọn vẹn xuyên suốt khi phim đang chiếu, cũng 
vậy, việc biết hay nhận biết không bao giờ xuất hiện 
như một đối tượng của tri thức hay kinh nghiệm và 
mặc dù như vậy, nó vẫn chiếu sáng rõ ràng trong tất 
cả những tri thức và kinh nghiệm. 


Dù cho việc biết và nhận biết tự nó không phải 
là một kinh nghiệm khách thể, theo nghĩa một ý nghĩ, 
cảm xúc, cảm giác hay tri giác là một kinh nghiệm có 
tính khách thể, tuy nhiên chúng ta nhận biết được 
rằng chúng ta đang nhận biết. Như thế, dù cho việc 
biết hay nhận biết không có phẩm chất của đối tượng, 
là vô tướng nhưng đồng thời nó cũng được nhận biết. 


Trong văn cảnh này, tôi muốn nói đến “kinh 
nghiệm” của việc biết hay nhận biết. Tuy nhiên, để 
phân biệt việc biết hay nhận biết với tất cả tri thức và 
kinh nghiệm khách thể, nó được nói đến như là một 
kinh nghiệm biết hay nhận biết không mang tính 
khách thể, kinh nghiệm vô tướng. 


Việc biết hay nhận biết tự bản thân nó không 
phải là kinh nghiệm có tính đối tượng, nhưng nếu 
không có nó, sẽ không thể có bất cứ kinh nghiệm nào. 
Nó làm cho mọi kinh nghiệm có thể có mặt, tuy nhiên 
tự nó không phải là một kinh nghiệm. 


20 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Việc biết hay nhận biết không có tính đối tượng, 
trong suốt hay không màu. Nó trống rỗng tất cả 
những đối tượng nhưng lại trọn vẹn đầy đủ trong 
chính nó. Như vậy, nó là một kinh nghiệm hoàn toàn 
duy nhất, độc đáo. Chúng ta không thể biết nó như là 
một đối tượng, tuy nhiên không phải là nó không thể 
được biết. 


Đó là một nhân tố rõ ràng nhất và cũng là một 
nhân tố bị bỏ quên nhiều nhất. Trong truyền thống 
Kashmir Shaivite nó được nói đến như là “một bí mật 
lớn nhất, chôn kín sâu hơn những gì bị chôn kín, nhưng 
lại rõ ràng nhất trong những cái rõ ràng”. 


Không cần phải có những điều kiện tiên quyết 
nào cả để chúng ta có thể nhận ra việc biết hay nhận 
biết này. Để nhận ra kinh nghiệm biết hay nhận biết 
không đòi hỏi một phẩm chất đặc biệt nào hay trình 
độ thông minh nào cả. Không cần đến bất cứ nỗ lực 
nào để nhận ra kinh nghiệm biết hay nhận biết, điều 
này không khác gì với việc không cần nỗ lực gì để 
thấy được cái màn hình lúc xem phim. 


Không cần thiết để khống chế tư tưởng, ngồi 
theo tư thế đặc biệt nào đó hay tập luyện cái gì đó 


được gọi là thiền để có thể nhận biết được kinh 


21 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


nghiệm của nhận biết. Kinh nghiệm nhận biết vô-đối- 
tượng hay vô tướng là một kinh nghiệm đơn giản 
nhất, gần gũi nhất, rõ ràng nhất, tự nó là hiển nhiên 
nhất. 


Kinh nghiệm nhận biết độc lập với những gì 
được chúng ta nhận biết. Không có một kinh nghiệm 
nào ảnh hưởng được kinh nghiệm nhận biết vô tướng 
này cả, cũng giống như không có gì xảy ra trong phim 
ảnh hưởng đến màn hình mà trên đó phim đang được 
trình chiếu. 


Không cần thiết phải thay đổi hay kiểm soát 
những kinh nghiệm theo cách nào đó để nhận ra được 
cái nền đơn giản của nhận biết. Chúng ta có thể sợ hãi, 
chán chường, xáo động, trầm cảm, đang yêu, đang an 
lạc, nhưng kinh nghiệm nhận biết thì vẫn như vậy 
trong mọi trạng thái. 


Giống như không có biến cố nào trong một bộ 
phim có khả năng che mờ màn hình trừ phi chúng ta 
cho phép nó làm điều đó, cũng vậy, không có kinh 
nghiệm nào có khả năng che mờ kinh nghiệm của biết 
hay nhận biết trừ phi chúng ta cho phép chúng làm 
như vậy. Khi chúng ta không cho phép, kinh nghiệm 
của biết hay nhận biết sẽ trở nên rõ ràng. 


22 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Hãy cho phép kinh nghiệm nhận biết có mặt nơi 
phần tiền cảnh phía trước của những kinh nghiệm, và 
để ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác và tri nhận của các giác 
quan lùi lại nơi phần hậu cảnh phía sau. Chỉ đơn giản 
chi nhận kinh nghiệm của nhận biết. An lạc và hạnh 
phúc mà tất cả mọi người khao khát có được đều nằm 
an trú ở đó. 


Hãy nhận biết sự nhận biết. 


**%* 


Trong nhiều truyền thống tâm linh, kinh nghiệm 
biết hay nhận biết được nói đến như là “Tâm” (Bản 
Tâm) hay “Cái Biết” (Tánh Giác). Hậu tố “ness” trong 
từ “consciousness” (Tâm) hay “awareness”(Giác) có 
nghĩa là “trạng thái hay sự hiện hữu của (cái gì đó}, vì 
vậy từ “tánh giác” có nghĩa là trạng thái hay sự hiện 
hữu của việc nhận biết. Việc sử dụng những danh từ 
như “bản tâm” hay “tánh biết” có nguy cơ gây hiểu 
lầm, bởi vì chúng là những danh từ, nên có khuynh 
hướng đối tượng hóa hay cụ thể hóa kinh nghiệm của 
cái biết thuần khiết hay việc nhận biết đơn thuần 
không có tính khách thể này (nghĩa là biến việc biết 
trở thành một đối tượng cụ thể). 


Khi làm như vậy, nghĩa là dùng những danh từ 
như vậy, họ ám chỉ rằng Cái Biết hay Cái Tâm là một 


23 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


loại kinh nghiệm đặc biệt, vi tế, có thể được thấy hay 
biết giống như cách mà chúng ta thấy hay biết những 
kinh nghiệm mang tính khách thể. Kết quả là, nhiều 
người đã dấn thân vào cuộc tìm kiếm vĩ đại này, hy 
vọng sẽ đạt được sự giác ngộ, một trạng thái được 
“chứng” như là một kinh nghiệm hay là một trạng thái 
tâm siêu việt, tối thắng nào đó. 


Cuộc tìm kiếm giác ngộ kiểu này có khuynh 
hướng tách kinh nghiệm của việc nhận biết ra khỏi 
tính thân thiết và trực tiếp gần gũi của nó, tạo ra một 
ấn tượng rằng kinh nghiệm đó là một pháp gì đó bất 
khả tri, huyền bí và xa lạ. Nó hàm ý rằng hiểu biết về 
Tánh Giác hay Bản Tâm này là một kinh nghiệm phi 
thường có thể “ngộ” được ở trong tương lai. Một cuộc 
tìm cầu như vậy đơn giản chỉ là một dạng vi tế của 
việc tìm cầu hạnh phúc thông thường trong phạm vi 
giới hạn nơi những đối tượng và cuối cùng chỉ dẫn 
đến thất vọng mà thôi. 


Giác ngộ hay thức tỉnh không phải là một kinh 
nghiệm đặc biệt nào đó hay một trạng thái tâm cụ thể 
nào đó có thể thành tựu được bằng cách luyện tập đủ 
gian khó hay hành thiền đủ dài, đủ lâu. 


Giác ngộ chính là sự nhận ra, thấy ra được chính 
cái bản chất của tâm trí này. Không có gì quen thuộc 


24 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


hơn là kinh nghiệm biết đơn giản. Không có gì được rõ 
biết hơn là kinh nghiệm biết đơn giản. 


Nếu có ai đó hỏi chúng ta câu hỏi. “Bạn có đang 
nhận biết không?" chúng ta nhất định sẽ trả lời “đó” 
với sự chắc chắn tuyệt đối. Câu trả lời đó đến từ kinh 
nghiệm trực tiếp. Nó phát xuất từ kinh nghiệm nhận 
biết đơn thuần, hiển nhiên rõ ràng và gần gũi của 
chúng ta. 


Mặt khác, nếu có ai đó hỏi chúng ta, “Tâm có 
hiện hữu không?” hay “Tánh Giác, Tánh Biết là gì”, 
chúng ta có khả năng khựng lại một chút và ngập 
ngừng phân vân không hiểu chính xác rằng những từ 
ngữ này muốn ám chỉ cái gì đây. Vì vậy nên hiểu rằng 
bất cứ khi nào những từ như “Tâm” hay “Giác” được 
dùng trong sách này là để thay thế cho “việc biết” hay 
“sự nhận biết”. 


Chúng ta nên hiểu rằng những danh từ này muốn 
ám chỉ trực tiếp, muốn nói thẳng đến kinh nghiệm biết 
hay nhận biết không có tính đối tượng, vốn rõ ràng, 
gần gũi, mà tất cả mọi người đều có như nhau, giống 
nhau và kinh nghiệm biết đó bao trùm, có mặt đều 
khắp mọi hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta một 
cách bình đẳng. 


**%* 


25 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Sau khi ghi nhận được kinh nghiệm của nhận 
biết là kinh nghiệm trực tiếp và thân mật nhất của 
chúng ta, ta có thể tự hỏi rằng: “Ai hoặc Cái gì biết hay 
có được kinh nghiệm nhận biết này? Cái gì biết được 
kinh nghiệm biết? Cái gì nhận biết được sự nhận biết?” 


Tên phổ biến cho kinh nghiệm nhận biết là 
“Tôi” Tôi nhận biết được suy nghĩ về bạn tôi. Tôi 
nhận biết được những hoài niệm của thời thơ ấu. Tôi 
nhận biết được những cảm xúc buồn bã, cô đơn hay 
hổ thẹn. Tôi nhận biết được hình ảnh của ngôi nhà tôi. 
Tôi nhận biết được cảm giác đau hay đói. Tôi nhận 
biết được cảnh của căn phòng tôi hay tiếng của xe cộ. 


Trong mỗi ví dụ này, “Tôi” là tên mà chúng ta 
đặt cho cái biết và nhận biết được tất cả những tri 
thức và kinh nghiệm. Như vậy, “Tôi” là nhân tố biết 
hay nhận biết trong mọi tri thức và kinh nghiệm. 
“Tôi” chính là Cái Biết. Nên chúng ta có thể đặt lại câu 
hỏi “Cái gì nhận biết được sự nhận biết?” như thế này, 
“Ai hoặc Cái gì biết Tôi đang nhận biết?, “Có phải Tôi 
đang nhận biết được sự nhận biết, hay là kinh nghiệm 
nhận biết được biết bởi ai đó hay cái gì đó ngoài chính 
tôi?” 

Rõ ràng là Tôi nhận biết được rằng Tôi đang 
nhận biết. Nghĩa là “Tôi, Cái Biết” đang nhận biết sự 


nhận biết. Chính Cái Biết biết được hay nhận biết 


26 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


được rằng có một sự biết. Như vậy, nhận biết hay 
chính cái biết là tự tri, tự nhận biết. Giống như mặt 
trời tự chiếu sáng chính nó, cũng vậy, Cái biết tự biết 
chính nó. 


Trước khi Gái Biết biết bất cứ cái gì ngoài chính 
nó, như một ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác hay tri giác, Cái 
Biết nhận biết chính nó. Bản chất của Cái Biết là nhận 
biết chính nó, và như vậy kinh nghiệm đầu tiên của 
Cái Biết là nhận biết chính nó. 


Kinh nghiệm “Tôi đang nhận biết” là sự biết của 
Cái Biết về chính nó. Do đó, khi chúng ta hiểu biết 
chính mình là hiểu biết của Cái Biết về chính nó. Giống 
như mặt trời không cần phải hướng ánh sáng của nó 
theo một chiều hướng đặc biệt nào để chiếu sáng 
chính nó, cũng vậy, Cái Biết không cần hướng sự chú 
ý, ánh sáng của nhận biết theo bất kỳ hướng cụ thể 
nào để có thể biết được chính nó. 


Thực ra thì bất kỳ phương hướng nào mà mặt 
trời hướng tia sáng đến cũng chỉ để chiếu sáng vật gì 
đó khác hơn là chính nó. Tương tự, bất cứ hướng nào 
mà Cái Biết chiếu ánh sáng biết của nó đến cũng chỉ 
làm cho nó biết cái gì đó cụ thể khác hơn là chính nó. 
Như vậy, để tự biết chính mình, Cái Biết không cần 
phải tham dự vào bất kỳ hoạt động nào hay hướng 
ánh sáng của nhận biết theo bất kỳ hướng cụ thể nào. 


27 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Không cần nỗ lực gì để Cái Biết nhận biết được chính 
nó. Thực ra thì mọi nỗ lực đều đưa nó ra khỏi chính 
nó mà thôi. 


Cái Biết nhận biết chính nó chỉ đơn giản bằng 
cách là chính nó. 


*xx*x% 


28 


Chương II 
BẢN CHẤT 
CỦA CÁI BIẾT 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


iống như màn hình không bao giờ bị khuấy 

động bởi những màn trình diễn trong một 
bộ phim, cũng vậy nhận biết hay cái biết tự nó không 
bao giờ bị khuấy động bởi những nội dung của kinh 
nghiệm. 


Ý nghĩ có thể xáo động, cảm xúc có thể trầm uất, 
cơ thể có thể đau đớn, thế giới bên ngoài có thể rối 
ren - nhưng cái biết thuần tịnh, sự nhận biết hay 
chính cái biết không bao giờ bị xao động bởi bất kỳ 
điều gì xuất hiện trong những kinh nghiệm. Như vậy, 
bản chất của nó chính là sự an lạc. 


Sự an lạc này không phải là loại an lạc dễ bị tan 
biến, tùy thuộc vào sự bình ổn tương đối của tâm trí, 
của thân thể hay thế giới bên ngoài, mà là sự bình an 
nội tại vốn đã có sẵn, luôn luôn có mặt nơi phần nền 
hậu cảnh, cái nền đó đã có đó trước khi có những kinh 
nghiệm và độc lập với sự hoạt động hay không hoạt 
động của tâm trí. 


Không có gì xảy ra nơi những kinh nghiệm làm 
tăng hay giảm kinh nghiệm của nhận biết hay chính 
cái biết này, cũng giống như màn hình không bị thêm 
vào hay bị lấy bớt đi bởi bất cứ điều gì xảy ra trong bộ 
phim. 


Cái Biết không bao giờ tăng hay giảm phẩm chất 


31 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


của nó bằng cách lãnh hội thêm kiến thức hay sự có 
mặt của bất cứ kinh nghiệm cụ thể nào. Nó chẳng cần 
øì, chẳng sợ gì nơi những kinh nghiệm. Nó an trú 
vững vàng mà không cần đạt thêm được gì, không bị 
mất mát gì từ những kinh nghiệm đặc biệt nào đó. 


Cái Biết tự nó vốn đã là trọn vẹn, đầy đủ và hoàn 
hảo. Như vậy, bản chất của nó chính là hạnh phúc - 
không phải là loại hạnh phúc tùy thuộc vào điều kiện 
của tâm trí, thân thể hay thế giới bên ngoài, mà là một 
niềm hỷ lạc không có nguyên nhân, vốn đã có trước 
và độc lập với tất cả những trạng thái, hoàn cảnh hay 
mọi nhân duyên. 


Giống như màn hình không có chung những 
phẩm chất, đặc tính hay sự giới hạn của bất kỳ đối 
tượng hay nhân vật nào trong bộ phim, cũng vậy, sự 
nhận biết mà với nó tất cả những tri thức và kinh 
nghiệm được nhận biết, không có chung những phẩm 
chất, đặc tính hay sự giới hạn của bất kỳ cái gì được 
nhận biết hay kinh nghiệm. Như vậy nó không bị giới 
hạn (pháp vô hạn). 


Giống như màn hình không bị ảnh hưởng bởi 
bất cứ điều gì xuất hiện trong bộ phim, cũng vậy, sự 
nhận biết hay chính cái biết tự nó không bao giờ bị 
ảnh hưởng bởi bất kỳ kinh nghiệm nào. Việc biết, sự 
nhận biết hay chính cái tâm biết là bản chất cốt lõi, 


32 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


không thể bị suy giảm của tâm trí, nó có mặt trước khi 
những điều kiện mang dạng hình tướng của những 
kinh nghiệm khách thể xuất hiện. Như vậy, nó là pháp 
vô điều kiện (pháp vô vi). 


Nếu chúng ta bị cuốn hút vào phim thì đầu tiên 
có vẻ như màn hình đang nằm phía sau những hình 
ảnh trong phim. Tương tự, nếu bị kinh nghiệm lôi 
cuốn thì chúng ta đã bỏ qua kinh nghiệm đơn giản cuả 
việc nhận biết hay chính cái biết, mà lúc đầu chúng ta 
có lẽ đã xác định vị trí của nó nơi phần hậu cảnh của 
kinh nghiệm. 


Trong bước đầu tiên, việc biết hay cái biết được 
nhận ra như là một chủ thể làm nhân chứng cho tất cả 
những kinh nghiệm khách thể. 


Khi nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng màn 
hình không chỉ là hậu cảnh của hình ảnh mà còn bao 
trùm toàn bộ chúng. Tương tự, tất cả kinh nghiệm 
được thấm đẫm với cái biết đang biết chúng. Nó được 
bao trùm đều khắp với kinh nghiệm của nhận biết hay 
chính cái biết này. Không có một phần nào của ý nghĩ, 
cảm xúc, cảm giác hay tri giác không được thấm đẫm 
với cái biết. Sự hiểu biết thứ hai này sẽ làm sụp đổ, ít 
nhất một mức độ nào đó, sự phân biệt giữa cái biết và 


33 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


những đối tượng. 


Trong bước thứ ba, chúng ta hiểu rằng sẽ không 
hợp lý khi cho rằng sự biết, việc nhận biết hay chính 
cái biết bao trùm tất cả kinh nghiệm, như thể kinh 
nghiệm là một pháp và cái biết là một pháp khác. 
Giống như màn hình là tất cả những gì có đối với một 
hình ảnh, cũng vậy, sự biết thuần khiết, việc nhận biết 
hay chính cái biết là tất cả những gì có đối với những 
kinh nghiệm. 


Đối với một ý nghĩ thì suy tư là tất cả; đối với 
suy tư thì nhận biết là tất cả. 

Đối với tình cảm thì cảm xúc là tất cả; đối với 
cảm xúc thì nhận biết là tất cả. 

Đối với một cảm giác là cảm nhân là tất cả; đối 
với cảm nhận thì nhận biết là tất cả. 

Đối với một tri giác là tri nhận là tất cả; đối với 
tri nhận thì nhận biết là tất cả. 


Như vậy, đối với những kinh nghiệm thì tất cả 
chỉ là nhận biết, và chính cái biết nhận biết được sự 
nhận biết này. Hoàn toàn một mình, không có gì trong 
chính nó, nên nó không thể bị giới hạn hay phân chia 
bởi bất cứ điều gì, việc biết hay cái biết thuần khiết là 
trọn vẹn, hoàn hảo, đầy đủ, bất phân chia và vô hạn. 


Sự vắng mặt của nhị nguyên (tách biệt và phân 


34 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


biệt “ta-người”) là kinh nghiệm của tình yêu và vẻ 
đẹp, trong đó bất cứ sự phân biệt nào giữa một cái tôi 
và một đối tượng, người khác hay thế giới bên ngoài 
đều bị tan biến. 


Như vậy, tình yêu và vẻ đẹp là bản chất của cái 
biết. Trong kinh nghiệm của tình yêu và vẻ đẹp quen 
thuộc này, cái biết đang nếm hương vị của thực tại vô 
hạn, vĩnh hằng của riêng nó. 


Một nhân vật trong phim có thể du hành khắp 
nơi trên thế giới, nhưng màn hình, nền tảng và thực 
tại duy nhất của nó, chẳng bao giờ đi đâu cả. Tương 
tự, mặc dù tâm trí liên tục di chuyển - dưới dạng suy 
tư, tưởng tượng, cảm xúc, cảm giác và tri giác - nhưng 
cái biết thuần khiết, việc nhận biết hay chính cái biết, 
nền tảng và thực tại của riêng nó, không bao giờ di 
chuyển bất cứ nơi đâu. 


Trong hình tướng của tâm trí, cái biết di chuyển 
nhưng không có chuyển động. 


Giống như màn hình bị tô màu bởi bộ phim 
nhưng không bao giờ bị biến dạng bởi nó, cũng vậy, 
cái biết bị tô màu bởi kinh nghiệm nhưng chẳng bao 
giờ bị lu mờ hay ô nhiễm bởi những gì xảy ra trong 


35 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


nó cả. Việc biết thuần tịnh, sự nhận biết hay chính cái 
biết luôn luôn trong tình trạng tỉnh khôi tươi mới. 
Không một kinh nghiệm nào có thể lưu lại dấu vết 
trên cái nần hiện hữu cốt lõi, tự tri của chúng ta được. 


Giống như màn hình hoàn toàn không có sự 
phòng thủ bảo vệ chống lại bất cứ điều gì xảy ra trong 
bộ phim đang chiếu, tuy vậy vẫn không bị hư hoại bởi 
những hoạt động xảy ra trên nó. Cũng vậy, cái biết 
hoàn toàn rộng mở hay dễ dàng bị mọi kinh nghiệm 
tấn công, nhưng đồng thời vẫn không thể bị tổn hại, 
không thể bị hủy hoại. 


Kinh nghiệm nhận biết ngay bây giờ vẫn giống 
hệt như cách đây năm phút, cách đây hai ngày, hai 
tháng, hai năm hoặc cách đây hai mươi năm. Sự nhận 
biết khi chúng ta kinh nghiệm lúc còn là một cậu bé 
hay cô bé năm tuổi cũng giống hệt như sự nhận biết 
mà chúng ta đang kinh nghiệm ngay lúc này. 


Như vậy, bản chất cốt lõi của sự biết, việc biết 
hay chính cái biết không có tuổi tác. Vì lý do đó mà khi 
có tuổi, chúng ta vẫn cảm thấy rằng mình không thực 
sự bị già. Càng lớn tuổi, chúng ta càng cảm thấy mình 
vẫn luôn luôn là cùng một người. Tính 'vẫn như cữ, 
giống hệt nhau trong chúng ta chính là bản chất 'vẫn 
như cữ', giống hệt nhau của cái biết. 


36 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Tương tự, cái biết nhận biết được những ý 
tưởng thông minh cũng giống hệt như cái biết nhận 
biết được những ý tưởng không sáng suốt. 


Cái biết nhận biết được những cảm giác đau 
đớn, căng thẳng hay xao động cũng giống hệt như cái 
biết nhận biết được những cảm giác khả lạc, thư giãn 
hay ấm áp nồng nhiệt. 


Cái biết nhận biết được những kinh nghiệm giận 
dữ, sầu muộn hay thống khổ cũng giống hệt như cái 
biết nhận biết được kinh nghiệm về lòng biết ơn, sự 
tử tế hay niềm hỷ lạc. 


*xx*x% 


Tâm trí tin rằng cái biết cư trú trong thân thể và 
như thế có chung giới hạn và số phận với nó. Vì vậy, 
tâm trí tin rằng khi thân thể được sinh ra thì cái biết 
được sinh ra; khi thân thể già nua bịnh tật, thì cái biết 
sẽ già nua bịnh tật; khi thân thể chết đi và hoại diệt 
thì cái biết cũng chết và biến mất theo nó. 


Tuy nhiên, khi nhân vật trong phim được sinh ra 
thì màn hình không được sinh ra; khi nhân vật trong 
phim già đi thì màn hình vẫn không bị già; khi nhân 
vật trong phim chết đi thì màn hình không chết, 
không biến mất theo. 


37 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Tương tự, khi thân thể xuất hiện hay được sanh 
ra, cái biết không có sự sanh ra; khi thân thể già đi thì 
cái biết vẫn không già; khi thân thể biến mất hay chết 
thì cái biết vẫn không chết hay biến mất. Nó vẫn 
nguyên vẹn xuyên suốt trong tình trạng không có tuổi 


Cái biết không bao giờ kinh nghiệm sự xuất hiện 
hay biến mất cả, không bao giờ kinh nghiệm sự khởi 
đầu hay kết thúc, không bao giờ kinh nghiệm sự sanh 
sự tử cả. Để nói về một kinh nghiệm như vậy, cái biết 
nhất định phải hiện hữu trước khi có sự xuất hiện, bắt 
đầu hay sanh ra của riêng nó và nhất định phải hiện 
hữu sau khi có sự biến mất, kết thúc hay chết đi của 
riêng nó. 


Tâm trí hữu hạn tưởng tượng rằng cái biết biến 
mất trong những giấc ngủ sâu, nhưng trong kinh 
nghiệm của cái biết thì chính tâm trí đã biến mất 
trong giấc ngủ sâu, để cho cái biết hoàn toàn còn lại 
một mình. Giấc ngủ sâu không phải là sự vắng mặt của 
cái biết; mà chính là sự nhận biết về cái vắng mặt. 


Như vậy, trong kinh nghiệm riêng của chính nó, 
cái biết là pháp duy nhất biết được chính nó - cái biết 
là thực tại không sanh không diệt. Nói cách khác, cái 
biết là thực tại vĩnh hằng. 


Giống như chẳng có gì xảy ra cho màn hình khi 


38 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


nhân vật trong phim bị bịnh tật, cũng vậy, chẳng có gì 
xảy ra cho cái biết khi thân thể bị ốm đau. Chính vì lý 
do này mà khi biết được bản chất thật sự của mình là 
cái biết thuần tịnh thì đó là sự chữa lành tuyệt đối. 
Nếu biết mình chính là cái biết thuần khiết hay kinh 
nghiệm đơn giản nhận biết thì chúng ta sẽ luôn luôn 
sống trong tình trạng khỏe mạnh hoàn toàn. 


Không có gì từng xảy ra cho cái biết cả. 


39 


Chương ITII 
CÁI BIẾT BỊ BỎ QUÊN 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


1)'- để bị cuốn vào sự hấp dẫn bởi bất cứ 
những gì bạn đang nhận biết được, thay 
vào đó, hãy quan tâm đến kinh nghiệm của chính sự 
nhận biết. 


Hãy nhận biết sự nhận biết. 


Mặc dù kinh nghiệm nhận biết không phải là 
một cái gì đó mà ta có thể nhận biết như một đối 
tượng, nhưng kinh nghiệm nhận biết vô tướng 
(không có tính đối tượng) này chắc chắn là đang được 
chúng ta nhận biết hay kinh nghiệm được. 


Nếu ai đó yêu cầu chúng ta liệt kê danh sách 
những gì đang có trong căn phòng mà chúng ta hiện 
đang ngồi, nhất định là trong chúng ta, nếu có, thì 
cũng rất ít người đề cập đến khoảng không trong 
bảng liệt kê thứ này thứ kia của mình, bởi vì không 
gian không thể được thấy giống như cách chúng ta 
nhìn thấy cái bàn, cái ghế, quyển sách hay máy laptop. 
Tuy nhiện, chúng ta không thể khẳng định rằng không 
gian không được chúng ta kinh nghiệm. 


Giống như không gian, nói một cách tương đối, 
nhận biết hay chính cái biết tự nó không có phẩm chất 
hay đặc tính của đối tượng. Chính vì bản chất vô 
tướng này mà kinh nghiệm nhận biết hay chính cái 
biết thường bị phớt lờ hay bị bỏ quên. 


43 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Thực ra thì hầu hết mọi người sống cả đời mà 
không hề thắc mắc rằng “Ai hoặc Cái gì biết hay nhận 
biết được những kinh nghiệm của mình?”, hay “Làm 
thế nào mà những kinh nghiệm lại có thể có mặt 
được?” 


Trong những cuộc hội thảo ở Âu Mỹ, tôi đã từng 
hỏi hàng ngàn người rằng cha mẹ, thầy giáo, giáo sư 
của họ có bao giờ hỏi họ câu hỏi, “Ai hoặc cái gì biết 
hay nhận biết được kinh nghiệm của họ” hay không, và 


“JJ 


không một ai đưa ra câu trả lời khẳng định “Có” cả. 


Thật khó mà tưởng tượng rằng một họa sĩ 
chuyên vẽ phong cảnh dùng cả đời mình để hành 
nghề giữa thiên nhiên mà không hề ghi nhận được 
rằng ánh sáng luôn chiếu lên cảnh vật và làm cho mọi 
vật được nhìn thấy. 


Tuy vậy, hầu hết mọi người đều không nhận ra 
được và để ý đến Cái Biết hay Cái Tâm là cái mà làm 
cho mọi tri thức và kinh nghiệm được hiển lộ, được 
nhận biết. 


Hầu hết chúng ta bị hấp dẫn, bị lôi cuốn bởi nội 
dung của những kinh nghiệm như suy nghĩ, hình ảnh, 
cảm xúc, cảm giác và tri giác của các giác quan đến nỗi 


44 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


chúng ta đã bỏ qua Việc Biết mà với nó chúng ta biết 
được mọi tri thức và kinh nghiệm. Chúng ta không 
chú ý đến kinh nghiệm đơn giản của nhận biết luôn 
luôn có mặt, không bao giờ thay đổi nơi cái nền hậu 
cảnh của tất cả mọi kinh nghiệm. Chúng ta lờ ấi chính 
Cái Biết. Chúng ta bỏ quên việc biết đơn giản của bản 
thể tự tri tự biết của chính chúng ta. 


Nói cách khác, chúng ta đã quên đi chúng ta 
thực sự là ai hay bản chất cốt lõi của chúng ta là gì và 
thay vào đó chúng ta đã lầm lẫn đồng nhất mình với 
tập hợp của những suy tư, hình ảnh, ký ức, cảm xúc, 
cảm giác hay cái thấy, cái nghe, .. . của các giác quan. 


Do sự phớt lờ này, sự bỏ qua này, sự quên lãng 
bản chất của mình là kinh nghiệm biết hay chính là cái 
biết, chúng ta đã cho phép bản thể nhận biết nền tảng 
của mình bị trộn lẫn với những phẩm chất và giới hạn 
của những kinh nghiệm khách thể. 


Giống như một màn hình bị hòa lẫn với những 
phẩm chất của mọi thứ trong bộ phim và kết quả là có 
vẻ màn hình như đã trở thành một phong cảnh, một 
cánh rừng, cũng vậy, cái biết vô hạn, vĩnh hằng bị hòa 
trộn với những kinh nghiệm khách thể và bị lạc mất 
luôn trong chúng, kết quả là có vẻ như cái biết đã trở 
thành một cái biết giới hạn, tạm thời - cái tâm trí hữu 


45 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


hạn, cái ngã biệt lập hay bản ngã. Nghĩa là, chúng ta 
đã quên mất mình thực sự là ai. 


Nói cách khác, tâm trí tin rằng cái biết có chung 
giới hạn và số phận với thân thể này. Sự pha trộn này 
của cái biết với những thuộc tính và giới hạn của thân 
thể tạo ra một cái ngã tách biệt hay bản ngã mà hầu 
hết mọi người đều tin vào nó và cảm thấy nó chính là 
mình. 


Như vậy, cái ngã biệt lập hay bản ngã là kết quả 
tất yếu của việc quên lãng, việc bỏ qua, việc phớt lờ 
cái Chân Ngã* thực sự và duy nhất của Cái Biết vô 
hạn, vĩnh hằng, hay nếu nói bằng ngôn ngữ tôn giáo, 
đó chính là sự quên lãng cái Hiện Hữu Vô Hạn của 
Thượng Đế. 


(“Từ “Chân Ngã” - Selƒ - trong ngữ cảnh này không 
ám chỉ một thực thể. hay “một” cái ngã nào đó. Tôi đang sử 
dụng từ phổ biến này để chỉ đến cái mà chúng ta có vẻ đang 
là và dùng nó để nói về sự hiện hữu cốt lõi, vô đối tượng và 
tự biết của chúng ta) 


Mặc dầu như vậy, bản thể thật sự của Cái Biết vô 
hạn, vĩnh hằng nơi chúng ta không bao giờ hoàn toàn 
bị quên hay bị lu mờ bởi những kinh nghiệm khách 
thể cả. Dù cho những kinh nghiệm thuộc đối tượng 
bên ngoài có thể đã làm cho chúng ta xao động, tê liệt 


46 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


thể nào đi nữa, thì trí nhớ về cái bất tử vĩnh hằng của 
chúng ta vẫn chiếu sáng bên trong nó như là sự khát 
khao để được hạnh phúc, hay nói theo ngôn ngữ tôn 
giáo, đó là sự khao khát về Thượng Đế của chúng ta. 


Khi tôi nói, “Chúng ta không quan tâm đến kinh 
nghiệm đơn giản của nhận biết”, tôi không muốn ám 
chỉ rằng “chúng ta” là một thực thể, còn kinh nghiệm 
nhận biết là một thực thể khác. Đó chỉ là cách nói mà 
thôi. Cái “tôi” nhận biết - là cái mà tôi muốn nói đến 
khi chúng ta nói “Tôi đang nhận biết”- cũng là cùng 
một cái “Tôi” mà biết tôi đang biết. 


Cái “Tôi” được nhận biết chính là cái “Tôi” biết. 


Mặt trời chiếu sáng chính là mặt trời được chiếu 
sáng. 


Chỉ cái biết nhận biết được cái biết. Chỉ nhận biết 
nhận biết được sự nhận biết. 


Vì vậy, cái “chúng ta” đã bỏ quên kinh nghiệm 


nhận biết, hay sự hiện hữu của cái biết, chính là cái 
biết rõ ràng đang không để ý hay lãng quên chính nó. 


47 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Chính màn hình tự biết của cái biết, trên đó 
những màn diễn của kinh nghiệm đang xảy ra và từ 
đó chúng được tạo ra, trở nên bị cuốn vào những nội 
dung khách thể mà nó đã kinh nghiệm, đến nỗi nó 
dường như tự đánh mất chính mình và, kết quả là, đã 
bỏ qua hay quên bằng đi sự hiện hữu của chính nó, 
giống như tâm trí của người mơ tự đánh mất chính 
mình trong giấc mơ của riêng nó lúc ban đêm. 


Tuy nhiên, việc biết, sự nhận biết hay chính cái 
biết thực sự thì không bao giờ bị che mờ bởi những 
kinh nghiệm cả, như màn hình không bao giờ bị che 
mờ bởi một bộ phim. 


Giống như màn hình vẫn hiện hữu trong suốt bộ 
phim, cũng vậy, việc biết, sự nhận biết hay chính cái 
biết vẫn nhận biết được chính nó xuyên suốt trong 
mọi kinh nghiệm. 


Chúng ta nhìn thấy phong cảnh hay nhìn thấy 
màn hình tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn, không 
phải là những gì được chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên 
chúng ta thấy phong cảnh; sau đó nhận ra màn hình; 
rồi thấy màn hình như là phong cảnh. Trước tiên 
chúng ta chỉ thấy sự đa dạng và phong phú của những 
đối tượng; sau đó nhận ra sự hiện hữu của cái biết; 
rồi thấy được cái biết như là toàn thể của những kinh 
nghiệm khách thể. Đây là điều mà những người đạo 


48 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Sufi muốn ám chỉ khi nói rằng, “Chỉ có gương mặt của 
Thượng Đế.” 


Và đây cũng là điều mà Ramana Maharshi ám 
chỉ khi Ngài nói rằng, “Thế giới là không thực; chỉ có 
Brahman là thực; Brahman là thế giới.” Từ góc nhìn 
này, kinh nghiệm không còn che mờ cái biết nhưng 
đang sáng lên cùng với nó. Cái được biết đang sáng 
lên cùng với cái biết. 


Sự che mờ, sự vô tâm hay sự quay lưng khỏi cái 


2y” 


biết được xem như là “tội lỗi nguyên thủy” trong 
truyền thống Cơ Đốc giáo và là “sự vô minh” trong 
truyền thống Vệ Đà. Từ Hebrew thường được dùng 
nhiều nhất để dịch chữ 'tội lỗi là chata'ah, nghĩa đen 


là “bỏ lỡ mục tiêu”. 


Tội lỗi nguyên thủy, trong văn cảnh này, nghĩa là 
sự bỏ lỡ, bỏ qua hay phớt lờ nhân tố cốt lõi của kinh 
nghiệm - là Tánh Biết hay Bản Tâm, hay Sự Hiện Hữu 
Vô Cùng của Thượng Đế. Như vậy, trong thuật ngữ 
tôn giáo, tội lỗi chính là sự quay lưng với Thượng Đế. 


Tương tự, trong tiếng Sanskrit, ngôn ngữ gốc 
của Vedanta, từ Avidya thường được dịch là “vô 


minh”, “tà kiến” hay “tà tư duy”. Trong ngữ cảnh này, 


49 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


vô minh không phải là sự ngu dốt, theo cách hiểu thông 
thường, mà đúng hơn là sự phớt lờ của cái biết, nghĩa 
là, cái biết đang phớt lờ, đang bỏ qua hay đang quên 
chính nó. 


Với sự che mờ này, sự phớt lờ và giới hạn này 
của cái biết đã làm cho nó bị co rút lại trở thành một 
cái tâm trí hữu hạn, một cái ngã tách biệt hay bản ngã, 
sự an lạc và đầy đủ vốn có sẵn cũng bị che mờ, mặc dù 
bên trong nó vẫn vang vọng như một ký ức hoài niệm 
mà nó khát khao. Sự khát khao được an lạc và hạnh 
phúc là biểu hiện rõ ràng dễ nhận thấy của cái ngã 
hay bản ngã tách biệt. 


Như vậy, sự quên lãng bản chất chân thật của 
mình là nguồn gốc của mọi đau khổ tâm lý, và ngược 
lại, sự nhớ lại chính mình - nhớ lại và nhận ra chính nó 
- là nguồn gốc của an lạc và hạnh phúc mà tất cả mọi 
người đều khao khát có được. 


Khi mà cái ngã biệt lập hay bản ngã đã mệt mỏi 
với những khả năng tìm cầu an lạc và hạnh phúc nơi 
những kinh nghiệm khách thể, thì nó có thể sẽ mở ra 
những khả năng tiếp cận với an lạc và hạnh phúc bên 
trong chính nó. Trực giác này là khởi đầu cho sự trở 
về của cái ngã tách biệt với bản thể vốn an lạc và viên 
mãn vô điều kiện của tánh biết thuần tịnh, và như 


50 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


vậy, đó chính là giải pháp cho cuộc tìm kiếm của chính 
nó. 


Tất cả những gì mà cái ngã tách biệt cần làm để 
nhận ra được bản chất cốt lõi của chính nó và tiếp cận 
được niềm an lạc và hạnh phúc đã có sẵn là nhận ra 
bản chất của cái biết thuần khiết không bị điều kiện 
hóa hay giới hạn bởi những kinh nghiệm có tính đối 
tượng. Nói cách khác, cốt lõi của nó phải được thấy rõ 
ràng. Nghĩa là, cái biết phải thấy chính nó một cách rõ 
ràng, và để thấy được chính mình rõ ràng nó phải 
“nhìn vào” chính nó. 


Tuy nhiên, giống như tia sáng từ một cây đèn 
pin có thể được hướng về một đối tượng nhưng 
không thể hướng về bóng đèn từ đó nó phát ra, cũng 
vậy, cái biết, trong hình tướng chú ý của tâm trí, có 
thể hướng ánh sáng của sự biết đến những kinh 
nghiệm khách thể nhưng không thể hướng chính nó 
về phía chính nó. 


Chúng ta không thể hướng tâm trí về kinh 
nghiệm của nhận biết, chúng ta chỉ có thể hướng tâm 
trí đi ra khỏi nó mà thôi. Vì vậy, sẽ chính xác hơn khi 
nói rằng cái biết phải thư giãn sự tập trung chú ý của 
nó, hay tự gỡ rối để tách ra những đối tượng của kinh 
nghiệm, từ đó cho phép sự chú ý quay trở lại hay nghỉ 
ngơi trong chính nó. 


51 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Như vậy, dạng thiền cao nhất không phải là hoạt 
động được làm bởi tâm trí. Đó là một sự thư giãn, rơi 
ngược trở lại hay để tâm trí chìm vào cội nguồn hay cốt 
lối của cái biết thuần khiết mà từ đó nó đã khởi sanh 
lên. 


Sự trở về của cái biết với chính nó, sự nhớ lại 
chính nó - nhận biết sự nhận biết - là tỉnh túy của 
thiền hay cầu nguyện, và là con đường trực tiếp đưa 
đến an lạc và hạnh phúc bền vững lâu dài. 


Cái ngã biệt lập hay bản ngã giống như trái bóng 
cao su đang bị bóp thắt lại. Tất cả những gì đối với 
trái bóng đang bị bóp lại là trái bóng ban đầu. Tuy 
nhiên, bóp quả banh sẽ làm nó co lại và tạo ra sự căng 
thẳng, và vì căng thẳng nên nó luôn luôn tìm cách 
phồng ra để về lại tình trạng nguyên sơ, thoải mái của 
nó. Trái bóng bị bóp không làm øì cả; chính trạng thái 
thoải mái tự nhiên của trái bóng căng đầy sẽ đưa trái 
banh bị bóp về lại với tình trạng ban đầu của nó. 


Tương tự, cái ngã tách biệt là sự giới hạn hay co 
rút của cái biết vô hạn. Tất cả những gì có đối với cái 
ngã biệt lập là cái “chân ngã” thực sự và duy nhất của 
cái biết thuần tịnh, nhưng sự co lại thành một thực 
thể giới hạn của nó tạo ra sự căng thẳng luôn luôn có 


52 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


khuynh hướng tìm lại trạng thái tự nhiên và tự tại 
ban đầu. Lực kéo này được cảm nhận bởi cái ngã biệt 
lập như là ước vọng hạnh phúc hay niềm khao khát 
Thượng Đế. 


Thực ra, không phải là cái ngã tách biệt tầm câu 
hạnh phúc hay trở về trạng thái tự nhiên, thư giãn của 
nó. Chính lực kéo hay sự nhớ lại trạng thái tự nhiên 
đã mời gọi cái ngã tách biệt trở về lại với tình trạng cố 
hữu của cái biết vốn đã thảnh thơi và an lạc của nó. 


Chuyển động của cái ngã biệt lập hướng về bản 
chất của nó là cái biết thuần tịnh, từ góc nhìn của cái 
ngã biệt lập, được cảm nhận như là lòng ham muốn 
hay nỗi khát khao; lực kéo của cái biết vốn đã an lạc, 
thảnh thơi đối với sự co lại của cái ngã biệt lập là sức 
hút của ân súng. 


Tình yêu của chúng ta dành cho Thượng Đế là 
tình yêu của Thượng Đế dành cho chúng ta. 


**%* 


53 


Chương IV 
CÁI BIẾT CỚỞI TRÓI 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


ể nhận ra hay nhận biết chính nó như nó 

đang là, cái biết không cần phải làm bất kỳ 
điều gì đặc biệt cả. Cái biết với bản chất tự nhiên vốn 
đã là tự-tri, tự-biết, giống như mặt trời với bản chất 
tự nhiên vốn đã là tự-chiếu-sáng. 


Do đó, sự nhận biết của cái biết về chính nó - 
nghĩa là, hiểu biết về bản thể cốt lõi, bất giảm của 
chúng ta - không phải là một loại hiểu biết gì đó mới 
mẻ hay đặc biệt cả. Đó là trí tuệ vốn đã có sẵn trong 
cái biết, mặc dù có vẻ như đang bị che mờ do sự chú ý 
của chúng ta thường chỉ tập trung trên những kinh 
nghiệm mang tính khách thể. 


Triết gia người Nga P.D. Ouspensky đã gọi tiến 
trình này là “sự tự-nhớ” (selƒ-remembering), qua đó 
cái biết nhận ra bản chất vĩnh hằng, vô hạn của chính 
nó; khi nói như vậy, không phải ông muốn ám chỉ đến 
một cái gì đó trong quá khứ đã từng được biết và đã 
bị quên, mà đúng hơn là sự nhận ra hay nhận biết trở 
lại cái gì đó đã có mặt và quen thuộc, nhưng dường 
như đã bị bỏ qua hay quên lãng do “sự ồn ào ầm ï” 
phức tạp của những kinh nghiệm. 


Như vậy, thiền là sự nhớ lại bản thể của chính 
chúng ta: kinh nghiệm nhận biết tỉnh khôi, chói sáng, 
vốn an lạc và đầy đủ vô điều kiện mà chúng ta luôn luôn 
đã là nó rồi, đang có mặt xuyên suốt mọi kinh nghiệm, 


57 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


có vẻ như bị che mờ bởi những ý nghĩ, cảm xúc, cảm 
giác và tri giác, nhưng thực ra là nó chưa bao giờ bị 
che mờ cả. 


Thực sự thì bản thể cốt lõi, bất giảm hay cái biết 
thuần tịnh của chúng ta không thể được nhớ giống 
như cách mà chúng ta nhớ đến một vật thể, một con 
người, hay một sự kiện khi chúng được nhớ, bởi vì chỉ 
với cái gì đó có những phẩm chất mang tính đối tượng 
mới có thể được nhớ lại. Cái biết không cần được nhớ 
theo ý nghĩa đó, vì chỉ cái gì đó bị mất đi hay bị thiếu 
vắng mới cần được nhớ lại. 


Tuy nhiên, nếu chúng ta bị lạc mất trong những 
nội dung của phim ảnh, màn hình sẽ có vẻ như đang 
không có đó hay không được nhìn thấy. Dĩ nhiên là 
màn hình thì luôn luôn được thấy, dù chúng ta tạm 
thời bỏ qua hay quên nó vì bị phim hấp dẫn. Tương 
tự, cái biết luôn luôn có mặt và nhận biết chính nó, 
nhưng có vẻ nó không tự biết chính nó như nó đang là 
khi nó tự đánh mất mình trong những kinh nghiệm 
khách thể. 


Trong trường hợp như thế thì sự biết của cái 
biết về chính nó đã bị pha lẫn với sự biết về những 
đối tượng khác và, kết quả là, nó có vẻ như không còn 
biết chính nó một cách rõ ràng nữa. Kinh nghiệm 
nhận biết đã bị bóp méo hay bị che mờ bởi những 


58 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


phẩm chất phức tạp của những kinh nghiệm khách 
thể. 

Cái biết bị pha lẫn với những tính chất của suy 
nghĩ, cảm xúc, cảm giác và tri giác, do đó đương nhiên 
là bị giới hạn, và dường như trở thành một cái ngã 
hay tâm trí hữu hạn, tạm thời. Cái biết về đối tượng đã 
che mờ cái biết về chính nó. 


*xx*x% 


Chỉ có cái vô hạn mới có thể biết cái vô hạn; chỉ 
có cái hữu hạn mới có thể biết cái hữu hạn. 


Để biết những kinh nghiệm có tính đối tượng, 
cái biết vô hạn phải mang hình tướng của tâm trí hữu 
hạn, nhưng để biết chính nó, nó không cần phải mang 
hình tướng của tâm trí. Nói cách khác, trong hình 
tướng hay hoạt động của tâm trí, cái biết nhận biết 
được ý nghĩ, hình ảnh, cảm xúc, cảm giác và tri giác 
(nhận thức của các giác quan), nhưng trong hình 
tướng của tâm trí, nó không thể biết chính nó. 


Cái biết không thể biết chính nó trong hình 
tướng của tâm trí bởi vì tâm trí là sự giới hạn hiển 
nhiên rõ ràng của cái biết, giống như một nhân vật 
trong giấc mơ không thể biết tâm trí của người mơ 
bởi vì nhân vật đó là sự giới hạn của chính cái tâm trí 
đó. 


59 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


(Trong thực tế thì tâm trí của người mơ là giới hạn, 
nhưng trong ẩn dụ này, tâm trí của người mơ biểu thị cho 
cái biết vô hạn) 


Mọi thứ mà một nhân vật trong mơ biết là một 
phản chiếu tâm trí giới hạn của riêng nhân vật ấy, và 
do đó người ấy không thể biết tâm vô hạn của người 
mơ, mặc dù tâm trí của họ được tạo ra từ nó. Sự giới 
hạn của tâm trí không cho nhân vật ấy biết được thực 
tại vô hạn của mình. Cùng lý do đó, tâm trí hữu hạn 
không bao giờ biết được cái biết vô hạn, mặc dù nó là 
một biến dạng của cái biết vô hạn đó. 


Giống như một bộ phim có thể được nói như là 
một hoạt động của màn hình, hay một dòng hải lưu là 
hoạt động của đại dương, cũng vậy, tâm trí là hoạt 
động của cái biết. Như vậy, tâm trí là cái biết trong 
chuyển động, cái biết là tâm trí trong nghỉ ngơi. Tâm 
trí đi tìm cái biết giống như dòng hải lưu tìm nước. 
Một tâm trí như thế phải chịu số phận thất vọng mãi 
mãi mà thôi. 


Tâm trí là hoạt động hay sự sáng tạo của cái biết 
trong đó cái biết có vẻ như bị trói buộc. Cái biết có vẻ 
như đánh mất chính mình trong những gì nó sáng tạo 
ra; nó tự che mờ bằng hoạt động của chính nó. 


60 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Thiên là cái biết thoát ra khỏi sự trói buộc của 
hoạt động được tạo ra từ chính nó. 


Trong thiền kinh nghiệm đơn giản của nhận biết 
được tách ra khỏi mọi đối tượng mà chúng ta nhận biết 
được. 


Khi từ ngoài ánh sáng mặt trời đi vào một căn 
phòng tối, với tâm trí, chúng ta không thể làm bất cứ 
điều gì để những vật thể xuất hiện trong bóng tối 
được. Ta chỉ ở yên đó, thư giãn, và từ từ mọi thứ sẽ 
hiện ra. 


Thiền cũng tương tự như vậy. Chẳng có gì cho 
tâm trí phải làm để có thể thấy hay biết được cái biết 
cả, vì tâm trí là một sự giới hạn của chính cái tâm biết 
mà nó đang tìm kiếm. Bất cứ tâm trí làm điều gì thì 
cũng chỉ làm tăng thêm hoạt động che mờ của chính 
nó mà thôi. 


Thiền là làm giảm hoạt động của tâm trí và đưa 
đến sự khai mở chính bản chất của tâm trí - sự biết hay 
cái biết thuần khiết - đối với chính nó. 


Chỉ có cái biết nhận biết được cái biết. Trong sự 
bất-động (vô tác - non-activity) hay không-làm (vô 
hành - non-practice) được biết như là thiền, hoạt 
động của tâm trí lắng dịu xuống và, kết quả là, bản 


61 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


chất của cái biết thuần khiết, sau khi bị mất những sự 
giới hạn của nó, sẽ hiển lộ với chính nó như bản chất 
thật sự vốn có của nó. 


Nếu có ai đó thu hút sự chú ý của chúng ta vào 
trang giấy trắng trên đó chữ được viết, chúng ta nhất 
định sẽ nhận biết được nó ngay lập tức. Thực sự thì 
trang giấy luôn luôn được nhận biết nhưng chúng ta 
đã không thấy được nó là do bởi quá tập trung chú ý 
đến chữ mà thôi. 


Cái biết giống như tờ giấy trắng. Nó chính là sự 
hiện hữu tự-tri, tự chói sáng mà trên nó hay trong nó 
mọi kinh nghiệm xuất hiện, cái biết trong suốt mà với 
nó mọi kinh nghiệm được biết và, sau cùng là cái nền 
hay thực tại mà từ đó tất cả những kinh nghiệm được 
tạo ra. Nhà thơ Shelley đã nói đến điều này như là 
“ánh sáng trắng của vĩnh hằng”. 


Sự nhận ra cái biết - cái biết nhận ra chính nó - 
không phải là thấy hay biết một cái gì đó mới mẻ; mà 
đó là cách nhìn mới hay nhận ra cái mà luôn luôn đã 
có mặt ở đó rồi, “sờ sờ” sẵn đó rồi. 


Giác ngộ hay tỉnh thức không phải là một loại 
kinh nghiệm mới hay phi thường gì cả. Nó là sự tự- 
hiển-lộ của chính bản chất cốt lõi của mọi kinh 
nghiệm. 


62 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Cái biết không thể được khám phá; nó chỉ có thể 
được nhận ra. 


Sự thoát ra của cái biết khỏi hoạt động của chính 
nó có thể có hiệu quả bằng cách hỏi một câu hỏi để 
mời gọi tâm trí đi ra khỏi những kinh nghiệm khách 
thể và quay ngược trở lại nguồn, hướng về bản thể 
cốt lõi không suy giảm của nó. 


“Mình có đang nhận biết không?” (Am I aware?) 
là một câu hỏi như thế. Hầu hết những câu hỏi đều 
hướng ánh sáng của sự biết hay sự chú ý về phía 
những tri thức và kinh nghiệm khách thể, nhưng câu 
hỏi như, “Mình có đang nhận biết không?” là một câu 
hỏi rất quan trọng, nó mời gọi tâm trí hướng về phía 
không đối tượng. 


Khi tâm trí tiếp tục trong chiều hướng không 
đối tượng này, nó bắt đầu thư giãn, chìm hay rơi 
ngược trở lại nguồn của cái biết mà từ đó nó đã sanh 
lên. Tâm trí dần dần mất đi màu sắc hay hoạt động 
của nó cho tới khi bản chất nhận biết thuần khiết của 
nó được hiển lộ ra. 


Nghĩa là, tìm kiếm trí tuệ tuyệt đối của bản thể 
vĩnh hằng, vô hạn, tự-tri vốn chiếu sáng trong tâm trí 


63 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


của mỗi chúng ta như là kinh nghiệm nhận biết hay trí 
tuệ “Tôi là”, “Tôi hiện hữu” (“I am”) nằm ngay chính 
cội nguồn của tâm trí, đã có trước mọi tri thức và kinh 
nghiệm khách thể. 


Câu trả lời cho câu hỏi “Mình có đang nhận biết 
không” rõ ràng là “Có”. Câu hỏi “Mình có đang biết 
không?” là một ý nghĩ, trong đó chúng ta chưa có câu 
trả lời chắc chắn. Câu trả lời “Có” là ý nghĩ thứ hai. 
Trong đó chúng ta hoàn toàn có sự tin chắc vào câu 


trả lời. 


Có một cái gì đó xảy ra giữa hai ý nghĩ này 
chuyển từ sự không chắc chắn biểu hiện trong câu hỏi 
qua sự chắc chắn biểu hiện trong câu trả lời. 


Bất cứ điều gì xảy ra giữa hai ý nghĩ này tự nó 
không phải là một biểu hiện hay hoạt động của tâm 
trí; nó xuất hiện giữa hai biểu hiện hay hai hoạt động. 
Tuy nhiên, bất cứ gì xảy ra trong nơi-không-có-nơi 
(placeless place) ấy - không có nơi bởi vì với sự vắng 
mặt của hoạt động tâm trí, không có thời gian và 
không có không gian được kinh nghiệm - cho ta niềm 
tin mà từ đó chúng ta có thể trả lời “Có” cho câu hỏi 
“Mình có đang biết không?” với sự chắc chắn tuyệt 
đối. 


64 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Để trả lời câu hỏi “Mình có đang biết không?” 
chúng ta bắt buộc phải “đi vào” kinh nghiệm của nhận 
biết. Nói cách khác, chúng ta phải biết được kinh 
nghiệm nhận biết. Chúng ta phải nhận biết về sự nhận 
biết. Nếu không nhận biết được kinh nghiệm nhận 
biết, nhất định chúng ta sẽ không thể trả lời “Có” cho 
câu hỏi “Mình có đang biết không?” được. 


Vậy chúng ta có thể sẽ tự hỏi rằng, “Cái “ta” hay 
cái “mình” nhận biết được kinh nghiệm nhận biết là 
ai?” 

Chỉ có cái biết nhận biết. Do đó, trong khoảng 
ngưng ngắn giữa câu hỏi “Mình có đang biết không?” 
và câu trả lời “Có”, cái biết không còn hướng ánh sáng 
của sự biết về phía kinh nghiệm có tính đối tượng và, 
kết quả là, trở nên nhận biết chính nó. 


Thực ra, cái biết không trở nên nhận biết về 
chính nó. Gái biết luôn luôn nhận biết chính nó, giống 
như mặt trời luôn luôn chiếu sáng chính nó. 


Tuy nhiên, khi cái biết hướng sự chú ý hay ánh 
sáng nhận biết về hướng một đối tượng, sự biết về 
chính nó đã bị pha trộn lẫn với sự biết về đối tượng, 
và vì vậy có vẻ như không còn nhận biết chính nó như 
bản chất thực sự của nó nữa. Do đó, trong khoảng hở 


65 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


giữa hai đối tượng hay hai ý nghĩ như thế, nó có vẻ 
như trở nên nhận biết chính nó thêm một lần nữa. 


Thực ra, sự biết của cái biết về chính nó không 
phải là một kinh nghiệm mới mẻ, huyền bí, xa lạ hay 
khác thường gì cả. Đó là kinh nghiệm gần gũi, thân 
thuộc và bình thường nhất mà nó có khả năng có được. 


Đó đơn giản chỉ là sự biết về bản thể cốt lõi, tự- 
tri của chúng ta - sự biết về chính mình. Đó là một 
kinh nghiệm đơn giản mà chúng ta muốn nói đến khi 
nói “Tôi là”. Nó là hiểu biết về sự đơn thuần hiện hữu. 


Câu hỏi “Mình có đang biết không?” và câu trả 
lời “Có” là những ý nghĩ. Chúng là những hoạt động 
của cái biết, thay vì cho chúng là những đối tượng 
xuất hiện trong cái biết. giống như có thể nói bộ phim 
là hoạt động của màn hình, thay vì cho nó là một thực 
thể có sự tồn tại độc lập của riêng nó đang xuất hiện 
trên màn hình. 


Như thế, nhận biết sự nhận biết - cái biết của cái 
biết về cái biết - được hiển lộ giữa hai hoạt động của 
tâm trí, nghĩa là, giữa hai ý tưởng hay nhận thức của 
giác quan, giống như màn hình trống rỗng được phô 
bày giữa hai khung hình của một bộ phim. 


66 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


2» ( 


Trong khoảng ngưng giữa câu hỏi “Mình có đang 
biết không?” và câu trả lời “Có”, tâm trí lắng xuống 
hoạt động và giới hạn của nó, và rồi hiển lộ như là cái 
biết vô hạn, chỉ chiếu sáng hay nhận biết chính nó. 


Khi bắt đầu, cái biết có lẽ dường như thấy khó 
để an trú với chính nó, nghĩa là duy trì kinh nghiệm 
đơn giản nhận biết không có đối tượng, vì nó đã quen 
với chuyện khoác lấy hình tướng của tâm trí và như 
thế, tự hướng chính nó về phía những đối tượng 
khách thể. 


Ngay khi điều này được ghi nhận, chúng ta có 
thể hỏi lại câu hỏi, “Mình có đang biết không?”, bằng 
cách này chúng ta mời gọi tâm trí đi ra khỏi đối tượng 
của tri thức và kinh nghiệm, để hướng về nguồn hay 
cốt lõi của nó. 


Tâm trí chỉ có thể đứng vững như vậy bằng cách 
chú ý đến một đối tượng, vì vậy khi tâm trí hỏi chính 
nó câu hỏi “Mình có đang biết không?”, nó đã đi vào 
cuộc hành trình theo chiều hướng không đối tượng - 
con-đường-không-có-đường hay đường-vô-lộ 
(pathless path) - thoát ra khỏi ý nghĩ, hình ảnh, cảm 
xúc, cảm giác hay tri giác để hướng về bản chất cốt lõi, 
bất giảm của cái biết thuần khiết. 


67 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Trong suốt hành trình vô-phương-hướng 
(directionless journey) này, tâm trí chìm và buông 
thư ngược trở lại, hướng vào bên trong, hay hướng về 
bản thể của nó. Khi làm như vậy, trong hầu hết 
trường hợp, dần dần, đôi khi bất ngờ, nó đã lột bỏ 
được những tính chất giới hạn của nó, và đến một 
thời điểm nào đó, sẽ hiển lộ như là tâm thuần khiết, 
tâm nguyên thủy hay cái biết vô hạn. 


Thực ra nói rằng tâm trí dấn thân trên hành 
trình để khám phá bản chất hay thực tại của nó có thể 
dẫn ta đi sai. Giữa một hình ảnh và màn hình cách 
nhau bao xa? 


Con đường của tâm trí hữu hạn đi tới cốt lõi nần 
tảng, bất giảm của nó không phải là cuộc hành trính 
từ một nơi này, một thực thể này đến một nơi khác, 
một thực thể khác, mặc dầu, cuộc khám phá này 
thường được mô tả như một cuộc hành trình, một đạo 
lộ, hay cuộc hành hương. Nó giống như sự mờ dần 
của một hình ảnh trên màn hình hơn. 


Tâm trí là hoạt động tự tô màu của cái biết. Thiền 
là làm nhạt hay làm tan dần hoạt động tô màu này và 
sự hiển lộ tiếp theo sẽ là bản chất không màu của tâm 
trí, của chính cái biết thuần khiết. 


68 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Nhận biết sự nhận biết - cái biết của cái biết về 
cái biết - là một kinh nghiệm không màu, vô-tướng 
(không đối tượng). Đó là kinh nghiệm về bản chất của 
tâm trí sau khi những phẩm chất giới hạn của nó đã 
được loại trừ. Như vậy. đó chính là tâm trí thuần khiết 
- chính cái biết - đang biết bản chất cố hữu, bất giảm, 
bất hoại của nó. Trong truyền thống Zen, điều này 
được nói đến như là “bộ mặt nguyên thủy của chúng 
ta” (our original ƒace). 


Kinh nghiệm trong suốt, không màu của nhận 
biết hay chính cái biết không thể được biết hay được 
nhớ bởi tâm trí, bởi vì tâm trí - hoạt động của cái biết 
- không có mặt, hay nói đúng hơn, là nó không hoạt 
động ở đó. 


Tâm trí đã bỏ qua kinh nghiệm nhận biết không 
đối tượng và thậm chí có thể đã phủ nhận sự hiện hữu 
7của chính nó. Một tâm trí như vậy giống như một 
con sóng đang phủ nhận sự tồn tại của nước. 


Tuy nhiên, một tâm trí đã quen với chuyện tan 
vào nguồn hay bản chất của nó bằng cách lập đi lập 
lại, sẽ dần dần trở nên thấm đẫm với sự an lạc vốn có 
của nó. Và khi một tâm trí như thế sinh lên từ đại 
dương của nhận biết, thì hoạt động của nó sẽ mang 
bình an đến cho nhân loại. 


69 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Một tâm trí như vậy cũng đầy cảm hứng bởi vì 
trí tuệ không đơn giản chỉ là sự tiếp nối liên tục của 
quá khứ, mà phát xuất trực tiếp từ bản chất cốt lõi vô 
điều kiện của nó. Nguồn cảm hứng này sẽ mang đến 
sự sáng tạo và những khả năng mới vào bất cứ lãnh 
vực hiểu biết hay hoạt động nào mà trong đó tâm trí 
đó vận hành. 


**%* 


70 


Chương V 
CON ĐƯỜNG 


VÔ NỖ LỰC 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


b C (ó . ^J 


T› “chú ý”, trong tiếng Latin “adtendere” 
gồm có “ad” nghĩa là “tới” hay “hướng về”, 
và “tendere” nghĩa là “duỗi ra”, ý nói đến một sự duỗi 
ra hay hướng sự biết về phía một đối tượng tri thức 


hay kinh nghiệm. 


Giống như mặt trời chiếu những tia sáng của nó 
lên một vật thể để làm cho vật đó sáng lên, cũng vậy, 
cái biết hướng ánh sáng nhận biết của nó về phía một 
ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác hay tri giác để có thể nhận 
biết được chúng. 


Tuy nhiên, giống như mặt trời không thể chiếu 
ánh sáng của nó lên chính nó bởi vì nó vốn đã đang 
đứng tại chính nó rồi, cũng vậy, cái biết không thể 
hướng ánh sáng của sự biết về phía chính nó bởi vì từ 
nó đến nó không có khoảng cách nào. Không phải bởi 
vì cái biết xa đến nỗi có vẻ như không thể biết hay bị 
thất lạc mà chính bởi vì nó quá gần. Gần hơn bất kỳ sự 
gần gũi nào. 


Nếu có ai đó yêu cầu chúng ta, nói một cách 
tương đối, đứng lên và bước về phía chính mình, 
chúng ta sẽ quay theo hướng nào đây? Chúng ta 
không thể bước tới chính mình được, bởi vì ta đã 
đang đứng tại chính chúng ta rồi. Thực sự thì chúng ta 
không thể bước ra khỏi chính mình, bởi vì chúng ta 
đem theo chính mình bất cứ nơi nào chúng ta đi. 


73 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Tương tự với cái biết, để biết chính nó, cái biết 
không cần phải làm bất cứ điều gì hay đi bất cứ nơi 
đâu cả. Nó không cần phải hướng sự biết của nó về 
phía chính nó, bởi vì nó đã đang đứng tại chính nó rồi. 
Cái biết quá gần với chính nó nên không thể biết 
chính nó trong quan hệ chủ-khách được. 


Để biết bất kỳ tri thức hay kinh nghiệm nào, một 
chủ thể biết phải đứng xa, tách khỏi đối tượng được 
biết, người khác hay thế giới. Sự chú ý là khoảng cách 
giữa chủ thể và khách thể. Như vậy, mối quan hệ chủ - 
khách là phương tiện mà qua đó tất cả tri thức và 
kinh nghiệm được nhận biết. 


Mọi thứ trừ cái biết, nghĩa là, mọi đối tượng suy 
nghĩ và tri giác qua các giác quan, được nhận biết bởi 
một cái gì đó khác hơn chính nó - một chủ thể kinh 
nghiệm tách biệt - nhưng chỉ một mình cái biết được 
nhận biết bởi chính nó. Do đó, sự biết của cái biết về 
chính nó không có tính tương đối hay lệ thuộc vào 
tâm trí hữu hạn, chủ thể kinh nghiệm tách biệt. 


Thực ra thì tất cả tri thức và kinh nghiệm tương 
đối đều xuất phát từ cái biết tuyệt đối, bất nhị và duy 
nhất này và là một sự khúc xạ của nó, giống như sự 
phong phú và đa dạng của vật thể và con người trong 
một giấc mơ vào ban đêm là những khúc xạ của một 
tâm trí bất phân chia. 


74 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Để chiếu sáng lên mặt trăng, ánh sáng của mặt 
trời phải di chuyển một khoảng cách nào đó qua 
không gian. Nhưng để chiếu sáng chính nó, mặt trời 
không cần phải đi đâu hay làm bất cứ điều gì cả. Bản 
chất của mặt trời là chiếu sáng. Chỉ bằng cách là chính 
mình, mặt trời tự chiếu sáng chính nó. 


Nói cách khác, đối với mặt trời, là chính nó và 
chiếu sáng chính nó là như nhau. Tự chiếu sáng chính 
nó không phải là điều gì đó mà mặt trời phải làm; đó 
là bản chất của nó. Nó tự chiếu sáng. 


Tương tự, cái biết tự biết chính nó chỉ đơn giản 
là chính nó, không cần qua bất kỳ một trung gian nào 
khác. Nghĩa là, cái biết biết chính nó bởi chính nó, 
trong chính nó, qua chính nó, như chính nó, không 
cần hoạt động nào sinh khởi nào trong hình tướng 
của tâm trí hay chú ý cả. 


Cái biết là kinh nghiệm đầu tiên của chúng ta; 
nghĩa là, nhận biết là kinh nghiệm đầu tiên của cái 
biết. 

Trước khi cái biết biết được những kinh nghiệm 
khách thể, nó đã biết chính nó. 

Để có thể biết được cái gì có vẻ như khác hơn là 
chính nó, chẳng hạn như một ý nghĩ, cảm xúc, cảm 


75 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


giác hay tri giác, cái biết phải chiếu sự chú ý, chiếu 
ánh sáng của nó, đi ra khỏi nó, hướng về đối tượng 
đó, nhưng để biết chính nó, nó không cần phải hướng 
ánh sáng của sự biết đi ra khỏi chính nó. Bản chất của 
cái biết là thuần biết. Nó tự-chiếu-sáng, tự-biết, tự-tri. 


Không có sự khác biệt nào giữa sự hiện hữu hay 
bản thể của chúng ta và sự nhận biết về bản thể hiện 
hữu đó, cũng giống như không có sự khác biệt giữa 
mặt trời và sự chiếu sáng của nó. 


Cái biết biết chính nó chỉ đơn giản bằng cách là 
chính nó. 


Cái biết quá gần với chính nó đến nỗi không có 
khoảng cách giữa nó và chính nó, và do đó, không có 
chỗ cho một con đường. Bất cứ con đường nào cũng 
sẽ là con đường dẫn từ cái biết về hướng đối tượng. 


Từ cái biết đến cái biết, không có không gian, 
không có khoảng cách, không có thời gian, và do đó, 
không có khả năng cho một con đường hay phương 
pháp thực hành tu tập nào cả. Như vậy, nhận biết về sự 
nhận biết là pháp vô-tu, vô-hành. 


Vì lý do này, trong pháp vô-tu vô-hành này, nỗ 
lực là không thể có. Bất cứ nỗ lực nào cũng bao gồm 


76 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


chuyện hướng tâm trí về phía một đối tượng hay cố 
gắng để kiểm soát sự tập trung chú ý mà thôi. 


Giống như kéo giãn một miếng cao su tạo ra một 
trạng thái căng thẳng, trạng thái đó luôn luôn có 
khuynh hướng muốn trở lại tình trạng thư giãn ban 
đầu; cũng vậy, sự chú ý hay sự hướng tâm của cái biết 
về phía một đối tượng tạo ra một trạng thái căng 
thẳng vi tế, trạng thái đó luôn luôn có khuynh hướng 
muốn trở lại tình trạng quân bình tự nhiên của nó. 


Khát vọng an lạc hay hạnh phúc là khát vọng trở 
về tình trạng ban đầu, vốn đã là thảnh thơi thư giãn. 
Thiền là buông lỏng sự căng thẳng trong sự chú ý và 
sau đó là sự trở về của cái biết với chính nó. Đó là một 
sự tan chảy của tâm trí trong bản thể của cái biết, 
không phải là một sự hướng tâm về phía bất kỳ kinh 
nghiệm thuộc đối tượng nào. 


Thực ra, khi nói cái biết “quay trở về” chính nó 
là nói theo cách nhìn của một người đã tin rằng mình 
là một cái ngã tách biệt hay một tâm trí hữu hạn, và 
như thế, có vẻ như bị cắt đứt ra khỏi bản chất của cái 
biết thuần tịnh, vốn đã an lạc của chính mình. 


Đối với một người như vậy, hình như là có một 
sự trở về. Đối với cái biết, thì chỉ có sự nhận ra, thấy 
ra. Thiền không phải là pháp gì đó mà chúng ta phải 


77 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


làm, mà đó là pháp mà chúng ta không cần phải làm gì 


cả. Như vậy, nó được gọi là “tự-trở-về-với-bản-thể” 
hay “tự- an-trú-vào-bản-thể”. 


Tất cả mọi thứ ngoài sự nhận biết về bản thể của 
chúng ta đều đòi hỏi một hình thức hoạt động nào đó. 
Suy nghĩ, cảm nhận, hành động hay nhận thức qua các 
giác quan tất cả đều là hoạt động của tâm trí, mặc dù 
trong hầu hết trường hợp, chúng ta đã trở nên quen 
thuộc với hoạt động này đến nỗi không thể cưỡng lại 
được. 


Tuy nhiên, nhận biết sự nhận biết - sự biết của 
cái biết về chính nó - là một kinh nghiệm duy nhất 
thực sự vô nỗ lực hiện hữu sẵn ở đó. Mọi thứ khác, 
thậm chí thở hay suy nghĩ, đều cần đến năng lượng. 
Đây là điều mà Ashtavakra muốn ngụ ý khi nói rằng, 
“Đối với hiền giả, ngay cả chớp mắt cũng là quá nhiều.” 


Tâm trí là hoạt động qua đó cái biết biết được 
những kinh nghiệm thuộc đối tượng. Do đó, trong sự 
biết của cái biết về chính nó - nhận biết sự nhận biết 
- không có nhu cầu hay không có chỗ cho bất kỳ 
chuyển động hay hoạt động nào của tâm trí cả. 


78 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Không có đường để đi từ bản thể đến bản thể 
của chúng ta, từ cái biết đến cái biết. Vì không có chỗ 
cho một con đường, nên không có chỗ cho sự thực 
hành luyện tập, không có chỗ cho hành giả hay một 
cái ngã đi từ cái giác đến cái giác. 


Chúng ta chỉ có thể thực hành nhận biết một cái 
øì đó khác hơn là cái biết. Thực ra, cái ngã biệt lập hay 
bản ngã tồn tại ở chính sự hoạt động xảy ra giữa cái 
biết và đối tượng của nó. Mặt trời chiếu sáng là mặt 
trời được chiếu sáng. Cái biết đang nhận biết chính là 
cái biết đang được biết. 


Thiền nằm giữa cái biết và chính nó. Nó chỉ đơn 
giản là cái biết đang là chính nó, nghỉ ngơi trong chính 
nó, chỉ biết chính nó: nhận biết sự nhận biết. 


Đó là lý do tại sao trong Sách Khải Huyền (Book 
of Revelation), có câu, “Ta là Alpha và là Omegg; Ta là 
Đầu Tiên và Cuối Cùng; Ta là Khởi Đầu và cũng là Kết 
Thúc.” 


Nhà thơ T. S. Eliot cũng đã đề cập đến sự hiểu 
biết này trong bài thơ “Little Gidding” của mình khi 
viết rằng, “Cái mà chúng ta gọi là sự khởi đầu thì 
thường là sự kết thúc. Và kết thúc là sự khởi đầu. Điểm 
cuối cùng là nơi mà chúng ta đã bắt đầu từ đó.” 


79 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Trong Con Đường Trực Tiếp, cái biết cùng lúc vừa 
là điểm khởi đầu, vừa là con đường, vừa là đích đến. 
Nhận biết đồng thời vừa là chủ thể biết, vừa là tiến 
trình biết và đối tượng được biết. 


Nhận biết đang nhận biết sự nhận biết. 
Cái biết đang nhận biết cái biết. 


Sự biết chỉ đang biết sự biết. 


Nhận biết sự nhận biết là cốt lõi của thiền. Đó là 
dạng thiền duy nhất không đòi hỏi sự điều hướng, tập 
trung hay kiểm soát của tâm trí. 


Chúng ta không thể trở thành cái mà mình đã là 
nó rồi qua bất cứ hình thức tu tập nào. Với sự thực 
hành, chúng ta chỉ trở thành cái gì đó không thuộc về 
bản chất của chính mình. 


Chúng ta trở thành năm mươi tuổi. Chúng ta trở 
nên mệt mỏi. Chúng ta trở thành người có gia thất. 
Chúng ta trở nên cô đơn. Nhưng bản thể tự-tri, cốt lõi 
của chúng ta đã có ở đó trước mọi sự trở thành, và nó 
vẫn luôn luôn có mặt ở đó xuyên suốt tất cả sự trở 
thành, dù thường xuyên không được chú ý đến. 


80 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Tuy nhiên, khi chúng ta có vẻ như trở thành một 
cái ngã tách biệt hay một tâm trí hữu hạn, thì bản chất 
cốt lõi của cái biết thuần tịnh nơi chúng ta dường như 
bị thất lạc, bị che mờ hay bị mất. 


Do đó, từ góc nhìn của cái biết giới hạn, tạm 
thời, thì dường như cần phải tu tập hay thực hành 
một pháp môn nào đó hay phải đi theo một con 
đường nào đó để tìm thấy hay biết được bản thể cốt 
lõi của chúng ta, và cuối cùng, để tiếp cận được với 
bình an và hạnh phúc vốn đã có sẵn nơi chính mình. 


Như vậy, như là một sự nhân nhượng đầy từ bi 
trước niềm tin vào sự hiện hữu của một tâm trí hay 
cái ngã hữu hạn tạm thời, giáo lý bất nhị, trong hầu 
hết trường hợp, sẽ khuyến khích thực hành thiền, 
trong hình thức “tự khám-phá-bản-thể” hay “tự-xuôi- 
về-bản-thể”. 


Điểm này thường bị hiểu lầm trong những trào 
lưu đương đại về pháp môn bất nhị. Để có thể hóa giải 
kinh nghiệm đau khổ, nhưng tuy nhiên vẫn duy trì cái 
nhìn giác ngộ, một giáo lý như vậy tuyên bố rằng, “Tất 
cả đau khổ xuất hiện trong cái biết, nhưng không có ai 
ở đây để chịu đau khổ cả, và, do đó, không cần phải 
làm gì.” 


81 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Với phát biểu như thế, giáo lý bất nhị đang được 
sử dụng giống như cách mà những đối tượng, chất 
liệu, hoạt động, trạng thái tâm và những mối quan hệ 
đã được sử dụng trước đây, để làm cho cái ngã tách 
biệt không chú ý đến đau khổ nữa. Nói cách khác, cái 
ngã tách biệt làm cho giáo lý bất nhị thích hợp với nó, 
và đang dùng giáo lý đó để kéo dài sự tồn tại ảo tưởng 
của riêng nó. 


Nếu chúng ta khổ, thì tốt hơn là hãy thành thật 
với chính mình, khảo sát cái gì là cái đang đau khổ. 
Xét cho cùng, thì nếu ta đang đau khổ, chúng ta nhất 
định đi tìm cách thoát khổ. Không làm gì không phải 
là một chọn lựa cho những ai tự xem mình là một cái 
ngã biệt lập. 


Với người như vậy thì chỉ có hai khả năng: một 
là, tìm kiếm sự xoa dịu khổ đau nơi những đối tượng, 
chất liệu, hoạt động, trạng thái tâm hay những mối 
quan hệ, hoặc hai là, tìm cội nguồn khổ đau ở bên 
trong chính mình qua pháp “tự-vấn-tìm-bản thể” hay 
“tự-khảo-sát-bản-thể”, những pháp này tự nhiên sẽ 
dẫn đến pháp “tự-an-trú-vào-bản-thể” hay pháp “tự- 
xuôi-về-bản-thể:” 


Như vậy, với đa số người, thiền, khảo-sát-bản- 
thể hay cầu nguyện suy niệm có vẻ như sẽ là một hoạt 


động mà họ, với tư cách là một cái ngã biệt lập, đang 


82 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


thực hành, và chỉ qua thực tập dần dần, khi hiểu biết 
được chín muồi và sự tu tập được tỉnh tế, pháp khảo- 
sát-bản-thể sẽ nhường chỗ cho pháp an-trú-vào-bản- 
thể hay pháp xuôi-về-bản-thể. 


Nghĩa là, chỉ với tu tập từ từ, trong hầu hết 
trường hợp, chúng ta sẽ thấy ra rõ ràng thiền là bản 
chất của chúng ta, không phải là những gì chúng ta 
phải làm, còn cái ngã tách biệt hay tâm trí hữu hạn là 
những gì ta làm, không phải là bản chất mà chúng ta 
vốn đã có sẵn. 


Nếu chưa nhận ra điều này, thiền có vẻ như sẽ 
cần đến một nỗ lực, và nếu điều này là đúng, và nếu 
có vẻ là như vậy, chúng ta sẽ phải tạo ra nỗ lực. 


Theo thời gian, việc chúng ta không thể tạo ra 
nỗ lực để hiện hữu hay nhận biết bản thể của chính 
mình sẽ trở nên rõ ràng - chúng ta chỉ nỗ lực hay biết 
cái gì đó không phải là bản thể của chúng ta - và đến 
lúc đó nỗ lực sẽ tự động dừng lại. 

Để có thể nắm bàn tay lại, nỗ lực được cần đến, 
nhưng sau một thời gian nắm giữ bàn tay trong vị trí 


đó, bàn tay nắm sẽ dường như trở thành trạng thái tự 
nhiên của bàn tay, và chúng ta sẽ không còn ý thức 


83 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


được nỗ lực đã dùng để duy trì trạng thái đó. Nếu bây 
giờ mở tay ra, thì đầu tiên có vẻ như chúng ta phải 
cần đến một nỗ lực để mở nó. 


Chính bởi vì bàn tay nắm có vẻ là trạng thái tự 
nhiên của bàn tay nên khi cố gắng mở nó ra có vẻ phải 
cần đến nỗ lực. Khi chúng ta hiểu trạng thái tự nhiên 
của bàn tay là trạng thái mở rộng thoải mái, thì sẽ 
hiểu rõ rằng việc mở bàn tay không cần đến một nỗ 
lực mới nào cả, đúng hơn là sự buông lỏng nỗ lực nắm 
nó mà chúng ta đã không phát hiện được trước đây. 


Cái ngã tách biệt hay bản ngã giống như sự nắm 
chặt của bàn tay nắm. Nó là sự co rút của cái biết vô 
hạn thành tâm trí hữu hạn. 


Hầu hết chúng ta đã quá quen với sức ép vốn là 
thuộc tính cố hữu có nơi cái ngã tách biệt đến nỗi tin 
rằng đó là trạng thái tự nhiên của mình, và từ góc 
nhìn này, thì có vẻ như chúng ta cần phải nỗ lực để 
biết và an trú trong cái biết, biết mình như là cái biết. 


Tuy nhiên, khi bản chất chân thực của cái biết 
thuần tịnh nơi chúng ta đã trở nên rõ ràng, chúng ta 
sẽ nhận ra rằng, để trở về bản chất đó hay an trú ở đó 
với nó, không cần nỗ lực gì cả. Thực ra thì chúng ta sẽ 
trở nên nhạy cảm trước những nỗ lực vi tế mà tâm trí 


84 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


gần như liên tục tạo ra để duy trì sự ảo tưởng của một 
cái ngã tách biệt, có sự tồn tại độc lập của nó. 


Như một kết quả tất yếu có được từ sự hiểu biết 
này, an trú một cách đầy nhận biết vào sự hiện hữu 
của cái biết sẽ càng lúc càng trở thành trạng thái tự 
nhiên của chúng ta, cho tới khi không còn một sự 
phân biệt nào giữa thiền và sự sống nữa. 


Hiện hữu vô nỗ lực là bản chất tự nhiên của 
chúng ta. 


85 


Chương VỊ 
CON ĐƯỜNG 
HƯỚNG VỀ BẢN THỂ 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


C7 Biết chiếu sáng trong tâm trí của mỗi 
chúng ta như kinh nghiệm của nhận biết, 
như cảm nhận của hiện hữu hay sự biết về bản thể 
“Tôi là”. Như vậy, biết “Tôi là” là sự biết của cái biết về 
chính nó. 


Biết “Tôi là” chiếu sáng ngắn ngủi nơi kinh 
nghiệm của chúng ta khi kết thúc một ý nghĩ, cảm xúc, 
cảm giác hay tri giác của các giác quan, mặc dù do sự 
ngắn ngủi này, nó thường vẫn không được chú ý, 
giống khi màn hình hiển lộ giữa hai khung hình của 
một bộ phim. 


Sự biết “Tôi là” cũng có mặt xuyên suốt trong 
mọi suy nghĩ, cảm giác, cảm nhận và tri nhận nhưng 
có vẻ như bị che mờ bởi chúng, giống như màn hình 
vẫn có mặt khi phim đang chiếu nhưng dường như 
đang bị che mờ bởi nó. 


Hiểu biết “Tôi là” hay sự biết của cái biết về 
chính nó, có trước và vượt ngoài mọi tri thức và kinh 
nghiệm tương đối của tâm trí hữu hạn. Như vậy, đó là 
trí tuệ tuyệt đối, 


Trong thuật ngữ tôn giáo, trí tuệ tuyệt đối này 
được biết như là Thượng Đế. Do đó, hiểu biết của 
chúng ta về bản thể của chính mình là hiểu biết của 
Thượng Đế về chính Ngài. Vì lý do đó mà trong truyền 


89 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


thông Cơ Đốc Giáo huyền bí, sự nghỉ ngơi của tâm trí 
nơi bản thể của cái biết được biết như là cách thực 
hành về sự hiện hữu của Thượng Đế hay sự xuôi 
thuận của tâm trí hướng về bản thể vô hạn của 
Thượng Đế. 


Đạo sư Sri NÑisargadatta Maharaj thường nói đến 
việc tập trung vào “Tôi là”, qua đó Ngài muốn nói rằng 
an trú trong kinh nghiệm của “Tôi là”, nghĩa là đơn 
giản nghỉ ngơi trong bản thể tự biết, cốt lõi, vô điều 
kiện của chúng ta và biết chính mình là bản thể đó. 


Cách dùng từ “tập trung” trong ngữ cảnh này là 
nói thuận theo hoạt động bình thường của tâm trí, 
thường hướng chính nó về phía những kinh nghiệm 
có tính đối tượng và tập trung vào những đối tượng 
đó. 


Đối với một tâm trí như vậy, chúng ta hãy đổi 
hướng chú ý về phía hiểu biết “Tôi là”. Tuy nhiên, đây 
không phải là một sự hướng tâm mà đúng hơn là để 
tâm trí nghỉ ngơi trong chính cốt lõi của nó - kinh 
nghiệm đơn giản, vô đối tượng của nhận biết hay 
chính cái biết. 

Với một tâm trí đã quen với việc chỉ hướng 
chính nó về phía đối tượng khách thể, thì kinh nghiệm 


nhận biết, cảm nhận về hiện hữu của bản thể hay hiểu 


90 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


biết “Tôi là' là một dấu chỉ hay gợi ý trong tâm trí 
giúp nó hướng về nơi mà nó có thể tìm thấy được an 
lạc và hạnh phúc mà nó hằng khao khát. 


Hiểu biết “Tôi là” giống như một hình ảnh nhỏ 
của màn hình xuất hiện trên màn hình đó. Từ quan 
điểm của hình ảnh thì hình ảnh của màn hình là một 
phần của hình ảnh; từ quan điểm của màn hình thì nó 
chính là màn hình. Từ cách nhìn của tâm trí, thì hiểu 
biết “Tôi là' là một kinh nghiệm trong tâm trí; từ cách 
nhìn của cái biết, thì nó chính là cái biết. 


Sự thấy ra này được nói đến trong thiền ngữ của 
đạo Sufi, “Tôi tìm Thượng Đế và thấy chính tôi; Tôi tìm 
chính tôi và chỉ thấy Thượng Đế.” 


` 


Như vậy, biết “Tôi là” là kinh nghiệm mà trong 
đó tâm trí hữu hạn và cái biết vô hạn giao nhau. Đó là 
ngọn đèn chiếu sáng bởi sự hiện hữu của cái biết ngay 
giữa kinh nghiệm. Đó là cánh cửa vào qua đó tâm trí 
tiếp tục cuộc hành trình của nó hướng ngược về 
nguồn cội. 


Và chính vì lý do này mà những lời “Hãy Biết 
Chính Mình” được khắc trên cổng vào của đền Apollo 
ở Delphi. Và cùng lý do đó mà Balyani đã nói rằng, “Ai 
biết bản thể của mình, người đó biết Thượng Đế của 
họ”. 


91 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Cuộc hành trình mà tâm trí đi từ nội dung khách 
thể của những kinh nghiệm đến bản chất cốt lõi sâu 
thẳm bên trong luôn luôn hiện hữu, không suy giảm 
của nó được biết như là thiền trong những truyền 
thống phương Đông và là cầu nguyện ở phương Tây. 


Đôi khi nó được nói đến như là con đường 
hướng về bản thể bên trong. Điều này không hàm ý là 
đi sâu vào trong thân thể, mà là bên trong, tách ra 
khỏi những đối tượng của kinh nghiệm, hướng về bản 
chất bất suy giảm của tâm trí. 


Trong tiếng Sanskrit, nó được nói đến như là 
atma vichara, thường được dịch là “tự-vấn-tìm-bản- 
thể” (self-enquiry) hay “tự-khảo-sát-bản-thể” (selƑ 
investigation). Tuy nhiên, điều này có thể đưa đến 
hiểu lầm bởi vì những từ 'tìm kiếm' hay “khảo sát 
theo văn hóa phương Tây có nghĩa là một tiến trình 
hay hoạt động của tâm trí. “Tự-an-trú-vào-bản-thể” 
(selƒ-abidance) hay “tự-nghỉ-ngơi-của-bản-thể” (selƑF 
resting) sẽ là cách dịch tốt hơn. 


Dù nói như thế, những cụm từ “vấn-tìm-bản- 
thể” và “khảo-sát-bản-thể” cũng hợp lý bởi vì tiến 
trình này, trong hầu hết trường hợp, được khởi đầu 
bằng một câu hỏi, chẳng hạn như, “Cái gì biết hay 
nhận biết được những kinh nghiệm của tôi?” “Suy nghĩ 
từ đâu tới?”, “Bản chất của sự biết mà với nó mọi tri 


92 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


thức và kinh nghiệm được biết là gì? “Tôi có đang 
biết?” hay “Tôi là ai?” 


Khi tâm trí trâm tư về những câu hỏi này, nó 
dần dần trở nên tỉnh tế, đi ngược trở lại qua những 
tầng lớp của kinh nghiệm khách thể, dần dần tự thanh 
lọc chính nó ra khỏi những phẩm chất giới hạn của 
những đối tượng. Theo cách này, vấn-tìm-bản-thể hay 
khảo-sát-bản-thể từ từ mất đi tính năng động, và 
nhường chỗ cho sự an-trú-vào-bản-thể, sự tự-nghỉ- 
ngơi-trong-bản-thể hay sự tự-nhớ-bản-thể, mà trong 
đó bản chất cốt lõi, bất giảm của nó được hiển lộ ra. 


Từ “mặc khải” có gốc từ tiếng Latin “revelare”, 
“re” nghĩa là “ngược về nguồn”, “trở lại”, và “velare”, 
nghĩa là “bao phủ” hay “che mờ”. Như vậy, một sự 
mặc khải không phải là một kinh nghiệm mới mẻ mà 
là khai mở hay làm hiển lộ ra sự thật cốt lõi mà trước 
đây đã bị che mờ hay bóp méo. Như vậy, thiền hay 
cầu nguyện là cởi bỏ sự che mờ của tâm trí và kết quả 
là phơi bày bản chất cốt lõi, bất suy giảm của nó. 


Nói cách khác, mặc dù thiền đầu tiên có vẻ là 
một hoạt động mà tâm trí làm để đạt được một trạng 
thái hay kinh nghiệm mới mẻ nào đó, nhưng sau đó 
chúng ta sẽ hiểu thiền chính bản chất hay cốt lõi của 
tâm trí. 


93 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Thiền là bản chất chân thực của chúng ta, không 
phải là cái mà chúng ta phải làm. 


Hầu hết những dạng thiền bao gồm việc hướng 
tâm trí về một loại đối tượng nào đó, chẳng hạn như 
một câu chú, một ngọn lửa, một vị thiên, một vị đạo 
sư, hơi thở hay khoảng ngưng giữa hai hơi thở. Trong 
cách cầu nguyện cổ xưa, tình yêu của chúng ta được 
hướng ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa, 
được hiểu là tồn tại một khoảng cách xa vô hạn với 
chúng ta. 


Tất cả những dạng thiền hay cầu nguyện này 
yêu cầu tâm trí ít nhiều hướng đến những đối tượng 
vi tế và, như vậy, chúng vẫn trong mối quan hệ chủ 
thể-khách thể. Trong nhiều trường hợp, những dạng 
thiền này hoàn toàn hợp lý và là bước khởi đầu cần 
thiết cho thiền hay cầu nguyện, nhưng đến một thời 
điểm nào đó, chúng phải được loại bỏ. 


Mọi con đường đều có những điểm mạnh và 
tiềm năng của nguy hiểm. Với những ai đang trên con 
đường sùng kính ( devotion), thì việc loại bỏ đối 
tượng sùng kính là sự xả ly tối hậu. Với những ai đang 
trên đường trí tuệ, thì buông xả sự tập trung chú ý 
hay kiểm soát tâm trí là thể nghiệm cuối cùng. 


94 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Chủ thể và đối tượng giống như hai mặt của một 
đồng tiền. Chúng không thể sinh khởi và tồn tại độc 
lập với nhau. Để có thể cho tâm trí - chủ thể kinh 
nghiệm tách biệt - biến mất, hay chính xác hơn là mất 
đi những giới hạn của nó, đối tượng kinh nghiệm tách 
biệt cũng phải tan biến. 


Để kinh nghiệm được tình yêu. Cả người yêu và 
người được yêu phải tan biến. 


Nhận biết sự nhận biết - an trú vào bản thể và 
biết mình là bản thể - nghỉ ngơi trong “Tôi là, thực 
hành sự hiện hữu của Thượng Đế - là dạng thiền hay 
cầu nguyện duy nhất mà trong đó bản ngã, chủ thể 
kinh nghiệm tách biệt, không được duy trì. Như thế, 
đó là dạng thiền hay cầu nguyện cao nhất. Đó là pháp 
thiền hay cầu nguyện mà tất cả những dạng thiền hay 
cầu nguyện khác đều là bước chuẩn bị. 


Bản chất cốt lõi của cái biết vốn đã an lạc, đầy đủ 
vô điều kiện của chúng ta - đang chiếu sáng từng tâm 
trí của mỗi chúng ta như là kinh nghiệm đơn giản 
nhận biết hay hiểu biết “Tôi là - có mặt như nhau, có 
sẵn như nhau với tất cả mọi người, bất luận trong 
hoàn cảnh nào, bất kể tình huống hay thời gian nào. 


95 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Không phải cái biết bị che mờ hay thất lạc; mà 
chính chúng ta đã quay lưng với nó. Nghĩa là, tâm trí 
đã quay lưng với cội nguồn và bản thể của nó. 


Tuy nhiên, tôi không muốn nói rằng tâm trí là 
một pháp và cái biết là một pháp khác. Tâm trí trong 
mối quan hệ với cái biết như là nhận vật trong giấc 
mơ - từ góc nhìn của nhân vật đó mà thế giới trong 
mơ được biết - đối với tâm trí của người mơ. Tất cả 
những gì có đối với nhân vật trong mơ là tâm trí của 
người mơ, nhưng nhân vật trong mơ ấy không biết 
được điều này. 


Nếu nhân vật trong giấc mơ chỉ tập trung vào 
nội dung khách thể của kinh nghiệm, người ấy sẽ 
không bao giờ nhận ra được bản chất tâm trí của 
chính mình, và sẽ không bao giờ thấy được bình an và 
hạnh phúc mà họ từng khao khát. 


Để có thể biết được bản chất của mình, người ấy 
bắt buộc phải quay sự chú ý ra khỏi những đối tượng 
kinh nghiệm để hướng về cái mà với nó chúng được 
biết. Họ phải biết bản chất của sự biết mà với nó mọi 
tri thức và kinh nghiệm được biết, Người ấy phải 
nhận biết được kinh nghiệm của nhận biết, vốn đã là 
bản chất tâm trí của chính mình. 


96 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Vào ban đêm, mặt trời không biến mất. Nó vẫn 
tiếp tục chiếu sáng với cùng một độ sáng như nhau. 
Chính trái đất đã quay lưng ra khỏi mặt trời và, kết 
quả là, rơi một phần vào bóng tối. Ngay khi trái đất 
quay lại, tạm nói như vậy, thì phần tối đó sẽ được 
sáng lên. 


Sự Sa Ngã (The Fall) trong truyền thống Cơ Đốc 
Giáo đơn giản chỉ là sự hướng của tâm trí ra khỏi bản 
chất của nó. Đó là sự quay lưng của linh hồn khỏi bản 
thể vô hạn của Thượng Đế. 


Sự hiện hữu của cái biết luôn luôn chiếu cùng 
một độ sáng, nằm phía sau và ngay giữa mọi kinh 
nghiệm. Tất cả kinh nghiệm được thấm đẫm với sự 
hiện hữu của nó. Tất cả những gì cần làm là “quay đầu 


„” 


lại”. 


Lalla, nhà huyền môn và nhà thơ thuộc truyền 
thống Kashmir Shaivite thế kỷ 14, đề cập đến sự quay 
đầu này khi bà nói, “Tôi đã đi xa để tìm Thượng Đế 
nhưng sau cùng thì tôi đã từ bỏ và quay lại, thì Ngài đã 
ở đó, bên trong tôi.” 


Chúng ta đã tìm an lạc và hạnh phúc quá lâu nơi 
những đối tượng, chất liệu, hoạt động, trạng thái tâm 


97 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


và những mối quan hệ. Dù có nhận được gì hay kinh 
nghiệm được gì từ những điều này có thể tạm thời kết 
thúc cuộc tìm kiếm của chúng ta và cho ta nếm được 
hương vị ngắn ngủi của bình an và mãn nguyện mà 
chúng ta ước muốn nhưng chúng sẽ không kéo dài. 


Chỉ khi chúng ta 'từ bỏ và quay lại - chỉ khi ta 
không còn tìm kiếm an lạc và mãn nguyện nơi những 
đối tượng và đưa tâm trí quay về hướng - không- 
phương - hướng (phương-ngoại-phương - - 
directionless direction), cho phép nó chìm càng lúc 
càng sâu vào bản thể của cái biết mà từ đó nó đã khởi 
sinh lên - thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu nếm được 
hương vị của bình an và phúc lạc lâu dài mà chúng ta 
đã suốt đời khao khát. 


Từ góc nhìn của tâm trí, pháp vô-hành an trú 
hay nghỉ ngơi trong kinh nghiệm nhận biết hay chính 
cái biết này có vẻ như một trạng thái trống rỗng và 
nhàm chán. Tuy nhiên, theo thời gian, sự an lạc bất 
động và niềm hỷ lạc vô-nguyên-nhân vốn là những 
phẩm chất cố hữu của cái biết sẽ dần dần hiện lên rõ 
nét. 


Sự từ bỏ và quay về, sự quay lại của tâm trí, 


được nói đến trong Giáo Hội Cơ Đốc cổ dại như là 
Hesychasm - sự tĩnh lặng của Tâm. 


98 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Chính pháp vô-tác vô-hành mà trong đó con 
đường trí tuệ và con đường tình yêu hay sự sùng kính 
gặp nhau. Đó là kinh nghiệm mà trong đó pháp khám- 
phá-bản-thể và pháp xuôi-về-bản-thể trở thành một 
như nhau. 


Sự nhận ra chính nó của cái biết - nhận biết sự 
nhận biết - không phải là một loại hiểu biết mới mẻ gì 
cả, đó đơn giản chỉ là thấy rõ ràng cái đã luôn luôn 
đúng là như vậy rồi, nhưng có vẻ như bị che mờ bởi 
hoạt động của suy nghĩ và nhận thức. Sự nhận ra của 
cái biết về bản chất cốt lõi của chính nó cũng không 
phải là kinh nghiệm phi thường chỉ dành ưu tiên cho 
những tâm trí có khả năng đặc biệt nào đó. 


Nhận biết chiếu sáng bình đẳng trong tất cả mọi 
kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả trạng thái trầm cảm 
nặng cũng được chiếu sáng bởi ánh sáng của cái biết. 
Nhận biết không phải bị chôn kín, bị che mờ hay khó 
thấy. Nó chính là ánh sáng của việc biết mà với nó mọi 
kinh nghiệm được biết. 


Ramana Maharshi và Đức Phật không có khả 
năng đặc biệt nào đối với bản chất tâm trí của riêng 
họ cả, cũng không có phẩm chất đặc biệt nào. Phật chỉ 
ngồi dưới cội cây và tự nói với mình, “Ta sẽ ngồi đây 
cho tới khi nào ta nhận ra được bản chất của tâm ta”. 


99 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Bản chất cốt lõi của tâm Ngài cũng giống hệt như bản 
chất cốt lõi nơi tâm trí của mỗi chúng ta. 


Khi Ramana Maharshi bất ngờ vượt qua nỗi sợ 
chết, Ngài nằm xuống đất và chỉ tự hỏi, “Cái gì là bản 
chất cốt lõi của chính mình? Cái gì không thể bị loại bỏ 
khỏi chính mình? Chuyện gì xảy ra cho cái biết khi thân 
thể chết đi?”. Nói cách khác, Ngài tự động đi vào tiến 
trình khảo-sát-bản-thể. 


Tất cả truyền thống tâm linh và tôn giáo lớn đã 
liệt kê nhiều cách thức và phương pháp tu tập khác 
nhau để thanh lọc và chuẩn bị cho tâm trí sự lắng 
xuống sau cùng trong nguồn hay lõi của chính nó. 


Ramana Maharshi đã trải qua tất cả những 
phương tiện tiệm tiến này và đi thẳng từ kinh nghiệm 
của mình vào bản chất cốt lõi của tâm, và đã làm sống 
lại Con Đường Trực Tiếp cho thời đại của chúng ta 
hôm nay. 


Đây là thời đại của Con Đường Trực Tiếp. 


Chương VI 
CÁI BIẾT VÔ HẠN 
và 
TÂM TRÍ HỮU HẠN 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


H” tưởng tượng một nghệ sĩ tên John 
Smith đóng vai Vua Lear. John Smith tượng 
trưng cho cái biết vô hạn và Vua Lear tượng trưng 
cho tâm trí hữu hạn hay cái ngã tách biệt. 


Giống như John Smith và Vua Lear không phải là 
hai cái ngã khác nhau, đúng hơn là Vua Lear chỉ là giới 
hạn tưởng tượng mà John Smith tự khoác lên cho 
mình, cũng vậy, cái biết và tâm trí hữu hạn không 
phải là hai thực thể khác nhau. Tâm trí hữu hạn chỉ là 
giới hạn tưởng tượng mà cái biết vô hạn tự khoác lên 
với mục đích để biểu hiện ra thành những kinh 
nghiệm có tính đối tượng. 


Hãy tưởng tượng rằng, một đêm nào đó, John 
Smith nhập vai quá hay đến nỗi anh ta quên mất mình 
thực sự là ai, và tin rằng mình thực sự là Vua Lear. 
Vua Lear phải làm gì để nhận ra mình là John Smith và 
nhờ vậy khổ đau được xoa dịu? Thực tế thì Vua Lear 
không thể làm bất cứ điều gì cả, bởi vì không có một 
con người thật gọi là Vua Lear. 


Đề nghị Vua Lear phải làm cái gì đó để trở 
thành John Smith chỉ xác định cho niềm tin của Vua 
Lear về chính mình như là một con người hay một 
thực thể tồn tại một cách độc lập, và như thế là để kéo 
dài nguyên nhân đau khổ của Ngài một cách tế nhị. 
Tuy nhiên, nếu Vua Lear không làm gì thì Ngài vẫn chỉ 


103 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


là Vua Lear - hay ít nhất Ngài sẽ có vẻ làm như vậy từ 
quan điểm tưởng tượng của riêng mình - và kết quả 
là sẽ tiếp tục đau khổ. 


Trong trường hợp này, Vua Lear sẽ tiếp tục tìm 
kiếm sự xoa dịu để thoát ra khỏi đau khổ qua những 
øì thâu nhận được từ những đối tượng, chất liệu, hoạt 
động, trạng thái tâm và những mối quan hệ - một 
cuộc tầm cầu bất tận như thế chỉ tạo thêm sự bất 
hạnh cho chính mình. 


Do đó, nếu Vua Lear tin rằng ngài là Vua Lear, sẽ 
có điều gì đó để cho ngài hành động. Thực ra thì Vua 
Lear sẽ không thể tồn tại nếu không làm một hoạt 
động nào đó để xoa dịu khổ đau. Nếu chúng ta đau 
khổ, thì chúng ta nhất định sẽ không ngừng tìm kiếm 
hạnh phúc trong những kinh nghiệm thuộc đối tượng, 
và do đó “không làm gì” không phải là một lựa chọn. 


Đối với một người đang trong tình thể nan giải 
như vậy, giáo lý bất nhị sẽ đề nghị một số hoạt động 
hay cách thực hành, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, để 
dẫn người đang đau khổ tới nguồn an lạc và hạnh 
phúc bên trong chính họ. 


Nếu một người đau khổ có đủ sự chin muồi, 
người ấy sẽ được hướng dẫn để chú ý thẳng đến 


104 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


nguồn hay bản chất tâm trí của chính mình, an lạc và 
hạnh phúc mà họ hằng ước ao đã nằm sẵn ngay ở đó. 


Tuy nhiên, nếu tâm trí của họ đã quá quen với 
việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những kinh nghiệm 
khách thể, chưa đủ sáng suốt hay chín muồi để có thể 
quay ra khỏi những đối tượng của kinh nghiệm và 
hướng về nguồn chủ thế, thì có thể sẽ giới thiệu cho 
họ những cách thực tập mang tính trung gian nhằm 
chuẩn bị cho tâm trí sự trở về nguồn cuối cùng và tan 
biến luôn trong nguồn của chính nó. 


Những pháp thực hành sơ cơ bao gồm sự tập 
luyện thân tâm với mục đích giải phóng sự chú ý 
thoát ra khỏi sự chấp dính vào những đối tượng của 
kinh nghiệm. Khi sự chú ý được thanh lọc, ít nhất một 
mức độ nào đó, khỏi thói quen theo đuổi an lạc và 
hạnh phúc nơi những kinh nghiệm khách thể, tâm trí 
chỉ cần một gợi ý nhỏ là có thể thấy ra nơi để tìm 
được an lạc và hạnh phúc mà nó hằng khao khát. Một 
câu hỏi như “Mình là ai?” hay “Mình có đang biết 
không?” cũng đủ với họ. 


Trong khi những phương pháp ở giai đoạn đầu 
là những giải pháp hợp lý và thích hợp đối với nhiều 
khuynh hướng khác nhau, khả năng và mức độ 
trưởng thành khác nhau của hành giả, nhưng sớm hay 


105 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


muộn thì tất cả phải hướng tới chuyện loại bỏ tâm trí 
ra khỏi những giới hạn của nó. 


Con Đường Trực Tiếp, qua đó tâm trí đi thẳng về 
nguồn bằng cách nhận ra an lạc, sáng suốt và chói sáng 
vốn đã có sẵn của nó, vốn là tỉnh túy và là đỉnh cao nhất 
của mọi pháp tu. Con Đường đó có thể thấy được ở 
ngay trái tim của mọi truyền thống tâm linh và tôn giáo 
lớn. 


*xx*x% 


Chúng ta hãy trở lại với trường hợp của Vua 
Lear, chúng ta cứ giả định rằng mặc dù bị bận rộn với 
công việc triều chính, tâm trí của nhà vua vẫn đủ chín 
muồi để quán tưởng về bản chất của chính nó. 


Vua Lear cần phải làm gì để nhận ra mình là 
John Smith? Ngài chỉ cần tự hỏi mình về bản chất của 
tâm trí: “Ta thực sự là ai? Cái gì biết được hay nhận 
biết được những kinh nghiệm của ta? Ta có đang nhận 
biết không?” 


Trong những câu hỏi này, câu nào cũng sẽ đưa 
Vua Lear ra khỏi những gì mà nhà vua đang kinh 
nghiệm - câu chuyện về những cô công chúa và triều 
thần - để hướng về cốt lõi của tâm trí mình, là kinh 
nghiệm nhận biết hay chính cái biết. Nói cách khác, 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


mỗi câu hỏi sẽ kéo Vua Lear gần hơn với trí tuệ về 
chính mình, vốn là John Smith. 


Khi Vua Lear vượt qua nhiều tầng lớp trong tâm 
trí, loại bỏ bất cứ cái gì không phải là cốt lõi - ý nghĩ, 
hình ảnh, ký ức, cảm xúc, cảm giác và tri giác - thì bản 
thể của tâm trí sẽ bắt đầu hiện ra ngay chính từ nơi 
tối tăm mờ mịt bên trong nó. 


Đến một thời điểm nào đó, khi mọi tri thức và 
kinh nghiệm vô ích dư thừa được loại bỏ, trí tuệ “Ta là 
John Smith” sẽ hiển lộ rõ ràng. Tuy nhiên, không phải 
Vua Lear nhận ra John Smith. Chỉ John Smith mới có 
kinh nghiệm biết mình là John Smith mà thôi. 


John Smith là một con người, vì vậy hiểu biết 
“Ta là John Smith” là trí tuệ bất-nhị, không-hai: nó 
không xảy ra trong mối quan hệ chủ thể-khách thể. 
John Smith đang biết là John Smith đang được biết. 
Cái “Tôi đang biết chính là cái “Tôi đang được biết. 
John Smith không cần phải làm bất cứ điều gì hay đi 
bất cứ nơi đâu để tự biết chính mình. John Smith biết 
chính mình chỉ bằng cách là chính mình. 


Tương tự, chỉ cái biết nhận biết được cái biết. 
Tâm trí hữu hạn không phải là một thực thể theo 
đúng nghĩa của nó. Nó không có sự tồn tại của riêng 
nó. Chính tâm trí là hoạt động mà cái biết đảm đương 


107 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


để có thể biết được tri thức hay kinh nghiệm khách 
thể, giống như chúng ta có thể nói rằng Vua Lear là 
hoạt động mà John Smith đảm đương để có thể diễn 
câu chuyện của vở kịch. 


Giống như John Smith luôn luôn là John Smith, 
chưa bao giờ trở thành Vua Lear, tương tự, cái biết 
luôn luôn là cái biết, chưa bao giờ trở thành một tâm 
trí. Và giống như không bao giờ Vua Lear biết được 
John Smith, cũng vậy, không bao giờ một tâm trí hữu 
hạn biết được cái biết vô hạn. 


Chính vì lý do này mà Balyani đã nói, “Không ai 
thấy Ngài ngoại trừ chính Ngài, không ai tới được 
Ngài ngoại trừ chính Ngài và không di biết được Ngài 
trừ chính Ngài. Ngài biết chính Ngài qua chính Ngài và 
Ngài thấy chính Ngài bằng chính Ngài. Ngoài Ngài ra, 
không ai thấy được Ngài.” 


Khi Vua Lear và John Smith cùng nói “Tôi”, họ 
nói đến cùng một cái “Tôi” cốt lõi, mặc dù đối với Vua 
Lear cái “Tôi' này đã bị tô màu và bị giới hạn bởi ý 
nghĩ, cảm xúc, cảm giác và tri giác, trong khi đó đối 
với John Smith thì nó chiếu sáng rõ ràng như chính 
bản chất của nó. 


108 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Trong thực tế, cái ngã của Vua Lear chính là cái 
ngã thực sự và duy nhất của John Smith. Cái “Tôi” của 
tâm trí hữu hạn hay cái ngã tách biệt chính là cái “Tôi” 


thực sự và duy nhất của cái biết vô hạn. 


Đây là điều mà Meister Eckhart đã nói tới khi 
ngài nói rằng, “Con mắt mà với nó tôi thấy được 
Thượng Đế chính là cùng con mắt mà với nó Thượng 
Đế thấy được tôi.” 


Cái ngã tách biệt hay cái “Tôi” hữu hạn mà mọi 
kinh nghiệm xoay quanh nó là cái “Tôi” thật và duy 
nhất của cái biết vĩnh hằng, vô hạn - cái “Tôi” của bản 
thể tự tri, vô hạn của Thượng Đế chiếu sáng trong tâm 
trí mỗi chúng ta như là sự biết “Tôi là” - đang tạm 
thời bị che mờ bởi ý nghĩ, hình ảnh, cảm xúc, cảm giác 
và tri giác nhưng chưa bao giờ là cái gì khác hay trở 
thành cái gì khác hơn là chính nó. 


Không cái ngã nào ngoài cái biết vô hạn, vĩnh 
hằng, hay bản thể tự tri, vô hạn của Thượng Đế, đã 
từng hiện hữu. 


Chỉ có duy nhất cái biết vô hạn khoác lên hoạt 
động của tâm trí hữu hạn, do đó tự che mờ mình bằng 
hoạt động của chính mình và biểu hiện ra như là sự 
đa dạng và phong phú của những đối tượng và cái ngã 
nhiều màu nhiều vẻ khác nhau, nhưng chưa bao giờ là 


109 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


cái gì khác, chưa bao giờ trở thành hay biết cái gì khác 
ngoài bản thể vô hạn, vĩnh hằng của chính nó. 


Chúng ta không cần phải loại trừ một cái ngã 
tách biệt để có thể trở thành cái biết vĩnh hằng, vô 
hạn hay bản thể tự tri, vô hạn của Thượng Đế. Không 
có một cái ngã tách biệt nào để loại bỏ cả. Chính nỗ 
lực làm tan biến hay hủy diệt một cái ngã tách biệt chỉ 
kéo dài thêm sự tồn tại ảo tưởng của nó. Chính nổ lực 
loại bỏ cái ngã tách biệt chỉ làm duy trì sự tồn tại của 
nó mà thôi. 


Cái ngã tách biệt là một ảo tưởng có vẻ tồn tại 
được chỉ từ cách nhìn ảo tưởng của riêng nó. Tuy 
nhiên, tất cả mọi cái ảo đều có một thực tại đối với 
chúng. Thực tại của cái ngã tách biệt hay tâm trí hữu 
hạn chính là cái biết vô hạn. 


Thấy ra được thực tại của cái biết vô hạn chính 
là cái chết hay sự lâm chung của cái ngã tách biệt hay 
bản ngã. Điều này được nói đến trong truyền thống 
Zen như là Cái Chết Lớn (The Great Death). Trong 
truyền thống Thiên Chúa giáo, nó được tượng trưng 
bởi hình ảnh đóng đỉnh trên thập tự giá. 


Cái ngã tách biệt hay bản ngã thường đồng nhất 
mình với tâm trí hữu hạn. Tuy nhiên, chúng ta phải 


phân biệt được sự khác nhau giữa một tâm trí tin vào 


110 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


sự tồn tại tách biệt và độc lập của riêng nó - nghĩa là, 
cái ngã tách biệt hay bản ngã - và một tâm trí đã được 
tước bỏ tất cả những niềm tin và tình cảm như thế, và 
do kết quả đó, nó chiếu sáng với sự hiểu biết về thực 
tại của chính nó. 


Trong trường hợp sau thì tâm trí hữu hạn sẽ 
vẫn tiếp tục sanh khởi từ nguồn hay cái biết thuần 
khiết cốt lõi của chính nó, nhưng cảm giác chia cắt và 
giới hạn đã bị vô hiệu hóa dưới ánh sáng của trí tuệ 
thấy-ra-bản-thể này. Mặc dù khả năng dẫn chúng ta đi 
sai đường có thể còn lê la kéo dài một thời gian do lực 
của thói quen, nhưng chuyện nó nhất định sẽ mờ tan 
chỉ là sớm hay muộn. 


Vì lý do này mà khi có người hỏi đạo sư Ấn Độ 
Atmanada Krisna Menon làm sao để biết được khi 
nào thì một người có thể an trú vững vàng trong bản 
chất chân thực của họ, ngài đã trả lời, “Khi ý nghĩ, cảm 
xúc, xảm giác và tri giác không thể kéo bạn đi được 


” 


nữa. 


Đề cập đến cái chết hay sự lâm chung của cái 
ngã tách biệt hay bản ngã rất thường gây ra hiểu lầm. 
Trong thực tế thì chúng ta không thể nói rằng tâm trí 
biến mất hay tan biến, bởi vì ngay từ đầu, chúng ta đã 


111 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


biết rằng không hề có một thực thể tồn tại một cách 
độc lập hay một tâm trí hiện hữu, giống như chúng ta 
không thể nói rằng Vua Lear biến mất vì nhà vua chưa 
bao giờ thực sự tồn tại cả. 


Vua Lear là một ảo tưởng. Tuy nhiên, như mọi 
ảo tưởng, có một thực tại với ngài ấy. Thực tại của 
Vua Lear là John Smith. Khi mọi cái ảo được loại ra 
khỏi Vua Lear, John Smith sẽ hiển lộ rõ ràng đúng với 
bản chất thật của ông ấy. Nói cách khác, chẳng có một 
hiểu biết mới nào được thêm vào cho John Smith. Chỉ 
có sự vô minh được loại bỏ ra khỏi ông ấy mà thôi. 


Việc chúng ta thấy ra bản thể tự tri, cốt lõi của 
chính mình - sự biết của chính nó - chính là trí-tuệ- 
bản-thể sáng lên sau khi vô minh đã được loại bỏ ra 
khỏi nó. 


Loại bỏ được vô minh và tiếp theo là bình minh 
của chánh trí tuệ được nói đến trong nhiều truyền 
thống tâm linh là tỉnh thức, giác ngộ, tự-chứng-ngộ, 
cứu rỗi, sự giải thoát, niết-bàn, moksha, bồ-đề hay 
prajna. 


Tuy nhiên, những thuật ngữ này thường có 
khuynh hướng phong tước hay cấp bằng cho cái biết 
trực tiếp, thân thiết về bản thể của chúng ta, trong khi 
đó giác ngộ thực sự chỉ là biết được cái biết về chính 


112 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


bản thể của chính mình. Cái biết ấy là cái vô cùng bình 
thường, không có gì bình thường hơn nó. 


Đối với một tâm trí đã quen với việc chỉ chú ý 
đến những kinh nghiệm khách thể, sự thấy biết vô 
tướng này sẽ khởi sinh những làn sóng thư giãn rất 
sâu trong thân tâm, ở đó các nút thắt và nội kết đã 
tích lũy cả một đời sẽ được giải phóng. 


Sự giải phóng những căng thẳng này có thể sẽ 
tạo ra những hiệu ứng lạ trong thân tâm, nhưng 
chúng ta không nên lầm lẫn những dấu hiệu bên 
ngoài như vậy, như chúng thường bị hiểu lầm, với sự 
thấy ra đơn giản bản thể của chính mình. 


Ngoài ra, sự thấy biết này có thể xảy ra âm thầm, 
yên lặng đến nỗi có khi tâm trí không ghi nhận được 
bước chuyển tiếp này đã xảy ra trong một thời gian 
nào đó. 


Khi có người hỏi thiền sư Shunryu Suzuki tại 
sao ông không bao giờ đề cập đến kinh nghiệm giác 
ngộ, thì vợ ông đang ngồi ở phía sau hội trường đứng 
lên nói rằng. “bởi vì ông ấy chưa bao giờ có nó cả”. Sự 
thấy ra được bản chất chân thực của chính mình 
không phải là một kinh nghiệm kỳ lạ gì cả. Thực sự thì 
nó chẳng phải là kinh nghiệm. 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Khi bản chất chân thật được thấy, bản thể tự trị, 
bất giảm cốt lõi của chúng ta chỉ đơn giản mất đi 
những giới hạn và thế thì thực tại được phơi bày: mở 
rộng, trong suốt, chói sáng, không thể bị tổn hại, không 
sinh không diệt. 


*xx*x% 


114 


Chương VINH 
CÁI BIẾT 
NHƯ ĐẠI DƯƠNG 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


ếu sự nhận biết (cái biết) được ví như một 

đại dương, thì suy nghĩ sẽ là những con 
sóng đang hoạt động trên bề mặt và cảm xúc là những 
dòng hải lưu đang chảy trong lòng nó. 


Giống như tất cả những gì có đối với sóng và hải 
lưu chỉ là chuyển động hay hoạt động của đại dương, 
cũng vậy, tất cả những gì có đối với tâm trí chỉ là 
chuyển động hay hoạt động của cái biết. 


Trong những tầng sâu của đại dương thì luôn 
luôn tĩnh lặng; tương tự, bản thể của cái biết luôn 
luôn vắng lặng và bình yên. 


Vì lý do này, tất cả những gì tâm trí cần phải làm 
để tìm thấy sự an lạc mà nó hằng khao khát là chìm 
vào bản thể của cái biết. Như nhà thơ đạo sĩ Rumi đã 
từng nói. “hấy chảy xuống, chảy xuống nữa trong 
những vòng tròn luôn luôn mở rộng của bản thể.” 


Khi một ngọn sóng hay dòng chảy trôi xuống và 
xuống" sâu vào những tầng đáy của đại dương, nó sẽ 
mất đi sự xáo động và “mở rộng” cho tới một lúc nào 
đó, nó sẽ được nghỉ ngơi. 


Vì không có hoạt động hay chuyển động nào ở 
đó, nên ngọn sóng hay dòng hải lưu sẽ mất đi hình 


dạng và, kết quả là mất đi sự giới hạn của nó. 


117 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Sóng và hải lưu không biến mất. Ngay từ đầu, tự 
bản thân chúng chưa bao giờ tồn tại theo đúng nghĩa 
của nó. Con sóng hay dòng hải lưu đơn giản chỉ là 
chuyển động của nước mà thôi. 


Nước không xuất hiện khi những con sóng và 
dòng chảy xuất hiện, và nước không biến mất khi 
chúng tan đi. Chẳng có gì mới xuất hiện khi sóng và 
dòng chảy xuất hiện. và chẳng có gì bị loại bỏ khỏi sự 
tồn tại khi chúng biến mất. 


Tương tự, khi tâm trí chìm từ từ vào cội nguồn 
cốt lõi của nó, nó sẽ yên lặng và mở rộng - nghĩa là, nó 
sẽ bị tước đi tất cả những gì hữu hạn, bị điều kiện hóa 
hay giới hạn bên trong nó - và tự hiển lộ bản chất cốt 
lõi, bất giảm của nó: cái biết trong suốt, chói sáng và 
tĩnh lặng. 


Khi những đợt sóng của tâm trí khởi sinh trong 
hình tướng của những ý nghĩ, hình ảnh, cảm xúc, cảm 
giác hay tri giác, chẳng có gì mới xuất hiện cả, và khi 
chúng lắng xuống, chẳng có gì thực sự biến mất cả. 


Giống như những con sóng chơi đùa trên bề mặt 
của đại dương và những dòng hải lưu chảy trong lòng 
nó chỉ là nước vô-hình-dạng đang chuyển động bên 
trong chính nó, cũng vậy, tất cả suy nghĩ, tưởng 
tượng, cảm xúc, cảm giác hay tri giác chỉ là cái biết 


118 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


đang rung động trong chính nó, xuất hiện trong chính 
nó như là sự phong phú và đa dạng của những kinh 
nghiệm khách thể, nhưng chưa bao giờ không hiện 
hữu và biết bất cứ điều gì khác ngoài chính nó cả. 


Tâm trí của mỗi chúng ta là một sự giới hạn của 
cái biết vô hạn, Giống như một con sóng hay một dòng 
hải lưu đem đến cho đại dương vô tướng một biểu 
hiện nhất thời, cũng vậy, tâm trí của mỗi chúng ta 
đem đến cho cái biết vô hạn một giới hạn tạm thời, 
hay một tên gọi và hình tướng hữu hạn. 


Tâm trí hữu hạn là hoạt động mà cái biết vô hạn 
tự do khoác lấy để biểu hiện ra thành những hình 
tướng. Khi mang hình tướng của tâm trí hữu hạn, cái 
biết vô hạn có vẻ như tự giới hạn chính nó, và do đó, 
trở thành một chủ thể kinh nghiệm tách biệt, từ quan 
điểm của chủ thể tách biệt đó, nó có thể biết chính nó 
như một đối tượng tách biệt, người khác hay thế giới. 


Thiền là sự đảo ngược của tiến trình này. Khi 
hoạt động của tâm trí hữu hạn lắng xuống, chẳng có gì 
xảy ra với cái biết cả; nó chỉ đơn giản mất đi tên gọi và 
hình tướng tạm thời mà thôi. 


119 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Vì lý do này mà trong truyền thống Tantric của 
Kashmir Shaivism có nói rằng, “con đường qua đó 
chúng ta ngã xuống là con đường qua đó chúng ta leo 
lên”. 


Con đường qua nó cái biết vô hạn mang lấy hình 
tướng của tâm trí hữu hạn là cùng một con đường, 
theo chiều ngược lại, qua đó tâm trí hữu hạn mất đi 
sự giới hạn của nó và hiển lộ như là cái biết vô hạn. 


Trong khi làm như vậy, nó dần dần, trong hầu 
hết trường hợp, nhưng thỉnh thoảng bất ngờ, bị tước 
đi những giới hạn mà đầu tiên nó đã khoác vào. 


Con Đường Trực Tiếp - con đường vô-lộ của pháp 
tự-khảo-sát-bản-thể, tự-an-trú-vào-bản-thể và tự-xuôï- 
về-bản-thể - là phương tiện qua đó tâm trí hữu hạn bị 
tước bỏ đi nhưng giới hạn mà nó đã khoác vào, cho tới 
khi bản chất cốt lối, bất giảm, bất phân, bất hoại và bất 
động của cái biết thuần khiết hiển lộ với chính nó như 
bản chất thực như nó đang là. 


Dù là tiến trình biểu hiện ra ngoài hay con 
đường trở về với cốt lõi của cái biết vô hạn bên trong, 
một tâm trí hữu hạn chưa bao giờ hiện hữu theo đúng 
nghĩa của nó. Không có một thực thể như là một tâm 
trí hữu hạn hay một cái ngã tách biệt cả. Tâm trí hữu 
hạn vì thế là trung gian của bản thể vô hạn của 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Thượng đế, chưa bao giờ là một thực thể theo đúng 
nghĩa của nó cả. 


Chỉ có một thực tại duy nhất - một bản thể tự 
tri, vô hạn, bất phân chia, chẳng có gì trong nó ngoài 
chính nó. 


Cái biết vô hạn không bao giờ không là cái biết 
vô hạn khi trở thành một tâm trí hữu hạn. Nó chỉ tự tô 
màu bằng hoạt động của riêng nó và có vẻ tự làm giới 
hạn chính nó. Chỉ có cái biết và sự tô màu của cái biết 
nhưng cái biết chưa bao giờ vắng mặt, cũng như chưa 
bao giờ có sự tồn tại của bất cứ tâm trí hay cái ngã 
nào khác. 


Một con sóng không thể tìm thấy được bình an 
và hạnh phúc nơi một con sóng khác. Cách duy nhất 
để nó tìm được an lạc và mãn nguyện lâu dài là chìm 
vào những tầng sâu của chính nó, bằng cách ấy nó 
mất đi dần dần sự xáo động của nó. 


Tương tự, nơi duy nhất mà một cái ngã tách biệt 
hay tâm trí hữu hạn có thể tìm thấy bình an và mãn 
nguyện lâu dài là ở những tầng sâu của bản thể. Cái 
ngã tách biệt hay tâm trí hữu hạn khao khát an lạc và 
mãn nguyện nơi những kinh nghiệm thuộc đối tượng 


121 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


giống như một dòng hải lưu trong lòng đại dương 
đang đi tìm nước. 


Dù cho cuộc tìm kiếm an lạc và mãn nguyện tạm 
thời xoa dịu được đau khổ với những gì có được từ 
một đối tượng, chất liệu, hoạt động, trạng thái tâm 
hay những mối quan hệ, nó vẫn không bao giờ cảm 
thấy hài lòng trọn vẹn cả, do vậy, lại như sóng trồi lên 
trên bề mặt ngay khi kinh nghiệm mới chấm dứt và 
biến mất. 


Tâm trí hữu hạn hay cái ngã tách biệt là một ảo 
tưởng có vẻ như thật chỉ từ cách nhìn ảo tưởng của 
riêng nó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tâm 
trí hữu hạn hay cái ngã tách biệt không tồn tại, chỉ 
đơn giản nghĩa là nó không phải là cái mà nó có vẻ 
như đang là. 


Tất cả những ảo tưởng đều có một thực tại đối 
với chúng, và nếu chúng ta đang kinh nghiệm một ảo 
tưởng thì chắc chắn chúng ta đang kinh nghiệm thực 
tại của nó. Không thể xem phim mà không thấy màn 
hình. 


Cái “Tôi” của cái ngã tách biệt chính là cái “Tôi” 
thực sự và duy nhất của cái biết vô hạn, có vẻ như bị 


hòa trộn và bị giới hạn bởi phẩm chất của những kinh 
nghiệm thuộc đối tượng khách thể. 


122 


BIẾT MÌNH ĐANG BIẾT 


Sự giới hạn của cái biết sẽ dẫn đến sự giới hạn 
của bình an vốn đã có sẵn bên trong nó. Vì lý do này 
mà động cơ đầu tiên của mọi cái ngã biệt lập là tìm 
kiếm an lạc và mãn nguyện. 


Vết thương chia cách sống giữa trái tim của hầu 
hết mọi người là một lời mời gọi từ bản thể của cái 
biết, muốn kéo tâm trí về hướng bình an và mãn 
nguyện bên trong vốn đang sống tại cội nguồn và cốt 
lõi của nó. 


Giống như sự chú ý hay tâm trí là cái biết hướng 
về một đối tượng, cũng vậy niềm khao khát hay lòng 
sùng kính là tình yêu hướng về một con người hay 
thượng để nào đó. Và cũng giống như an lạc và hạnh 
phúc mà tâm trí khát khao đang sống tại nguồn của 
sự chú ý, cũng vậy, tình yêu mà trái tim khao khát 
đang trú tại nguồn của chính sự khao khát đó. 


Như vậy, lòng khao khát mong cầu bắt nguồn từ 
chính cái nền từ đó nó được sanh lên và từ đó nó 
được tạo ra. 


Đưa sự chú ý trở về nguồn cội chính là cốt lõi 
của thiền; sự tan biến lòng sùng kính và lòng khát 
khao được ở trong cội nguồn là trái tim của câu 
nguyện. 


BEING AWARE ofBEING AWARE 


Tâm trí tìm an lạc và hạnh phúc và trái tim tha 
thiết với tình yêu phải lắng xuống hay tan biến trong 
cốt lõi của chúng. 


Chúng ta phải chết trước khi chúng ta chết. 


Trong việc nhận biết sự nhận biết, không có chỗ 
cho một cái ngã tách biệt. Chỉ có cái biết vĩnh hằng, vô 
hạn, đang an trú trong bản thể vốn đã an lạc, đầy đủ 
vô điều kiện... chỉ có nhận biết, hiện hữu và tình yêu. 


Vì lý do này mà nhà thơ đạo sĩ Rumi đã nói, 
“Trong sự hiện hữu tình yêu của Người, ta không còn 
hiện hữu. Sự không-hiện-hữu này đã kết nối với Người 
tuyệt vời hơn bất cứ điều gì ta đã từng thấy trong hiện 
hữu. ” 


Trong việc nhận biết sự nhận biết - sự biết của 
bản thể cốt lõi, bất suy giảm - tâm trí mất đi sự xáo 
động của nó. 


Cái còn lại không thể đặt tên, vì tất cả mọi cái tên 
đều liên hệ tới đối tượng của kiến thức và kinh nghiệm, 
nhưng chính cái đó là cái mà mọi tâm trí đều đi tìm và 
mọi trái tim đều mong mi. 


124 


